TRANH CHĂN TRẦU 
THE TEN OX HERDING 


H.T. THÍCH THANH TỪ 
Dịch Chánh Văn 





Bình Giải 


YAMADA MUMON 
SHENG YEN 
MYOKYO-NI 


I3] 


Biên dịch: Thuần Bạch 


Nội Dung - Sơn Điền Vô Văn 192 


Tranh Thiền Tông Số 7: QUÊN TRÂU CÒN - Thánh Nghiêm 909/8) 
NGƯỜI - Ni Diệu Kính 230 
- HT Thích Thanh Từ 6 * 
- Sơn Điền Vô Văn § 
- Thánh Nghiêm 34 
- Ni Diệu Kính 40 
Tranh Thiền Tông Số §: NGƯỜI TRÂU ĐỀU 
QUÊN 
- HT Thích Thanh Từ 70 
- Sơn Điền Vô Văn 72 
- Thánh Nghiêm 96 
- Ni Diệu Kính 110 


Tranh Thiền Tông Số 9: TRỞ VỀ NGUÒN CỘI 


- HT Thích Thanh Từ 138 
- Sơn Điền Vô Văn 140 
- Thánh Nghiêm 160 
- Ni Diệu Kính 170 


Tranh Thiền Tông Số 10: THÕNG TAY VÀO CHỢ 
- HT Thích Thanh Từ 190 


3 4 


7. THE OX FORGOTTEN, THE SELEF 
REMAINS 


Vamada Mumon 
PREFACE: 


The Dharma ïs not dual, the ox just poïnfs to 


our subject. 


As rabbit and snare differ in name, so fish 


and net are not the same. 


As gold comes forth from dross, so the moon 


emerges from clouds, 


A shaft of its icy light, ancient even in the aøe 


of lon. 
VERSE- 


Asiride your ox, you ve reached the hữlls oƒ 


hoơme. 
With ox put away, you f00 dre qÍ eas€. 


The sun%s risen three poles hipgh, yet sữll 


you Tre dreqming. 


Your whip and line hang tdle under the 


thatched eaves. 


TRANH THIÊN TÔNG SỐ 7: QUÊN TRÂU 
CÒN NGƯỜI 
HT Thích Thanh Từ 
dịch 

DẪN: 

Pháp không hai 
pháp. trâu gọi là tâm. 
Dụ tên khác của thỏ và 
bẫy, bày sai biệt của cá 


và nôm. Như vàng ra 





khỏi khoáng, tợ trăng 
ra khỏi mây. Một 


đường quang sáng, ngoài kiếp oai âm. 
TỤNG: 


Kỳ ngưu dĩ đắc đáo gia san 
Ngưu dã không hè nhân dã nhàn 
Hồng nhật tam can du tác mộng 


Tiên thằng không đốn thảo đường gian. 


(Cõi trâu về thắng đến gia sơn 
Trâu đã không rồi, người cũng nhàn 
Mặt nhật ba sào vẫn say mộng 


Dáy roi dẹp bỏ bên cạnh sàng.) 


7. YAMADA MUMON 


At the sixth stage, you tamed the ox completely, 
made 1t your own, and then rode that ox back to your 
oripIinal home. This was a way of talking about 
attaning satorI. It Is fine to have affained satorI, 
indeed, 1t 1s truly wonderful, but clinging to 1t 1s a 
kímd of sickness. 


In life, you need money to do anything. Even fo 
do good, you need money. Just to do soclal work, 
you need money. FIrst, you need money; second, you 
need money. But once you have money 1n your 
hands, do you think you wIll be able to accomplish 
that socially useful work according to plan? Perhaps 
you are thinking that once you have fnancial 
securtfy, you will be able to make a proper 
confribution to social betterment. But 1t 1s not so 
simple, for you get trapped by your own money. You 
made money to do something for the world. You 
made money to provide security for yourself. But the 
pOSssessilon of this money 1n 1tself becomes a source 
Of anxIety. You sfart thinking to yourself, 1s someone 
going to steal my money? Am [I going to lose 1f2 lt 
seems like a wasfe to øI1ve my money to someone. 
And with this you render yourself incapable of doing 
anything. You don't know what 1s what any longer. 


Ỹ 


7. SƠN ĐIÈN VÔ VĂN 


Ở tranh số 6, bạn hoàn toàn thuần hòa và chế 
phục trâu, và cưỡi về bản gia. Đây là cách nói về đạt 
ngộ. Đạt ngộ thì tốt TỒi, thậm chí tuyệt vời, nhưng 
chấp dính sẽ thành bệnh. 


Trong đời sống, bạn cần tiền đề làm bất cứ việc 
øì. Ngay cả việc thiện, cũng cần tiền. Làm việc xã 
hội cũng phải có tiền. Lần thứ nhất cần tiền, lần thứ 
hai cần tiền. Nhưng một khi có tiền trong tay, bạn có 
nghĩ là mình có thể hoàn thành công việc lợi ích xã 
hội đúng theo kế hoạch hay không? Nhưng không 
đơn giản như thế, vì bạn bị đồng tiền ám nhãn. Bạn 
làm tiền vì thế gian. Bạn làm tiền để đời mình an 
toàn. Nhưng sở hữu tiền bạc tự là nguồn lo âu. Bạn 
sẽ bắt đầu nghĩ, có ai sẽ trộm tiền mình không? Coi 
chừng mất tiền? Giống như phí tiền cho người khác. 
Và như thế khiến bạn khó làm được việc gì, rồi 


không biết sẽ ra sao. 


After long arduous practice and self-discipline, 
you finally attained kensho and now declare that you 
must save all sentient beimgs; this 1s a Íine 
accomplishment, but having completed the practice, 
you then get trapped by saforl. You sfart sayIng 
things like, "Ive had kensho; Ïm not your averaøe 
monk. I must have a bigger cushion and my tea must 
be served In special utensils. [ have completed Zen 
practice so that means I can drink; I can do anything 
I want." In this way, satori makes people Into 1fs 
servant and strips them of their freedom. This 1s what 
1s meant by the phrase "fettered by the Buddha, 
fettered by the Dharma”". 


That 1s why when you have attained saforI, you 
must forget about satori. When you become a rich 
man you must forget about your money. The Hearf 
Sưfa contains the phrase "No wisdom and no 
attainment." This means that fundamentally there 1s 
no knowing anything and no gainng anything. 
Intrinsic wisdom begins when there 1s no longer 
anythimg strange or unusual. Where there 1s no 
attainng satorl, that 1s satorl. This 1s what 1s meant 
by "Forgetting the Ox”. It means to forget that very 
ox that you strove so hard to get. 


Sau thời gian tu tập gian khổ lâu dài và khắc kỷ, 
cuối cùng bạn kiến tánh và giờ đây thấy là cần phải 
độ chúng sanh; một sự thành tựu tốt đẹp, nhưng hoàn 
tất tu tập, có thê bạn trói buộc vào giác ngộ. Bạn bắt 
đầu nghĩ rằng: “Ta đã kiến tánh; không còn là ông 
tăng tầm thường nữa. Bồ-đoàn phải lớn hơn và uống 
trà phải bình tách đặc biệt. Việc tu đã hoàn mãn, ta 
uống rượu được hay làm việc gì tùy thích." Như thế, 
giác ngộ khiến người tu thành tôi tớ và mất tự đo. 
Đây là ý nghĩa câu "bị Phật trói, bị Pháp buộc." 

Đây là lý do tại sao đạt ngộ rồi phải quên đi. Khi 
giàu có bạn phải quên tiền bạc. Bát-nhã Tâm Kinh 
nói "Không có trí tuệ cũng không có chứng đắc." Có 
nghĩa xưa nay không một vật để biết và không một 
vật đề được. Trí tuệ bản hữu bắt đầu khi không còn 
điều lạ lùng hay phi thường. Chỗ nào không thấy có 
đạt ngộ, mới thật là giác ngộ. Đây là ý nghĩa "Quên 
trâu," quên đi chính con trâu bạn khổ công phấn đấu 


mới bắt được. 


PREFACE: 


The Dharma ïs not dual, the ox just poïnfs to 
our subject. 


If you penetrate the Way, then the Dharma 1s 
Just one. The Løíws Sưufra says "There 1s only the 
Dharma of the One Vehicle, not of two or of three." 
The Vimalakri Nữưdesa Sufra speaks of "The 
Dharma gate of nonduality". There 1s no dualism 1n 
the Dharma. There cannot be any dualism between 
the self that captured the ox and the ox that was 
captured. If there 1s any distinction between the self 
that was awakened to the Dharma and the Dharma to 
which the self was awakened, that awakening 1s not 
genuine. Self and ox are one. Safori can only be that 
place where self and Dharma are one, where person 
and ox have become one entity. However, the ox 
pIctured here 1s being used only as a symbol, as a 
convenIent teaching device. And the search for the 
OX represents the practice and discipline requrred 1n 
seeking the Dharma. We have used the ox Just as a 
provIsional way of talking about buddha-nature. In 
the Chuang Tzu, there 1s a similar metaphor. 


As rabbit and snare differ in name, so fish 


and net are not the same. 


11 


DẪN: 
Pháp không hai pháp, trâu gọi là tâm. 


Nếu thâm nhập Đạo thì Pháp chỉ là một. Kinh 
Pháp Hoa nói "Chỉ có pháp Nhất thừa, không hai 
không ba." Kinh Duy Ma Cật nói "Pháp môn bất 
nhị." Không có nhị nguyên trong Phật pháp. Không 
thể có hai bên giữa người được trâu và trâu bị bắt. 
Nếu có phân biệt nào giữa người chứng ngộ Phật 
pháp và Phật pháp được chứng ngộ, sự chứng ngộ 
nảy không phải chân ngộ. Người và trâu nhất như. 
Chứng ngộ chỉ xảy ra khi người và Pháp nhất như, 
người và trâu là một thực thể. Tuy nhiên, tranh chăn 
trâu ở đây dùng là biểu trưng, như phương tiện thiện 
xảo. ĐI tìm trâu tượng trưng cho công phu và kỷ luật 
cần thiết để cầu Pháp. Chúng ta dùng con trâu như 
phương cách tạm thời để chỉ Phật tánh. Trong sách 


Trang Tử có mâu chuyện ân dụ. 


Dụ tên khác của thỏ và bẫy, bày sai biệt của 


cá và nôm. 


In order to catch a rabbIt, you set a snare but the 
obJect 1s to catch a rabbit, not catch a snare; when 
you have caupht the rabbit, you no longer need the 
snare. The ox 1s used 1n the same way. Ás a means of 
achieving awakening to buddha-nature, we creafed a 
snare called the ox. But once you have understood 
buddha-nature, you no longer need the ox. "Ox” 1s 
another word for the snare here. A bamboo trap 1s 
used for cafching fish but once the fish has been 
caught, the trap 1s no longer needed. You forget 
about the trap. In order to awaken to Buddha-nature, 
you went searching for, and finally caught the ox but 
once awakened to buddha-nature, you no longer need 
the ox. The fish-trap 1s like the ox, the fish like 
buddha-nature. The difference between fish-trap and 
fish 1s like the difference between ox and buddha- 


nature. 


As gold comes forth from dross, so the moon 


emerges from clouds, 


When you have caught the fish, you forget 
about the trap. As In the refining of gold from ore, 
once refined, that gold never again can be returned to 


GFe. 


Đề bắt thỏ, phải đặt bẫy nhưng đối tượng đề bắt 
là thỏ, chớ không phải chiếc bẫy; được thỏ rồi, không 
cần lồng bẫy nữa. Trâu được xử dụng theo cách 
giống như thế. Để có phương tiện chứng ngộ Phật 
tánh, chúng ta tạo ra lồng bẫy gọi là trâu. Nhưng một 
khi nhận biết Phật tánh, bạn không cần trâu nữa. Ở 
đây "trâu" là một tên khác của lồng bẫy. Chiếc nôm 
bằng tre dùng đề bắt cá, nhưng được cá rồi thì không 
cần nôm nữa, phải quên nôm. Đề tỉnh ngộ Phật tánh, 
bạn đã đi tìm, và cuối cùng được trâu nhưng một khi 


tỉnh ngộ Phật tánh, bạn không cần đến trâu nữa. 


Chiếc nôm bắt cá giống như trâu, cá như Phật 
tánh. Sự khác nhau giữa nôm và cá giống như sự 
khác nhau giữa trâu và Phật tánh. 

Như vàng ra khỏi khoáng, tợ trắng ra khỏi 
mây. 

Đặng cá rồi thì quên nôm. Như vàng ra khỏi 
quặng, một khi tinh luyện rồi, vàng không thể trở 


thành quặng nữa. 


Once 1t has been refined Into pure gold, even 1Ý 1t 
should be buried a thousand years, 1t wlll always 
shine. That changeless quality 1s what makes gold 
valuable. In the same way, once you have atfained 
saftori, once you have separafed out safori from 
delusive passion, then that satorI never gets mixed 
together again with delusive passion. Clouds cover 
over the moon and then part. The clouds may have 
obscured the moon but the moon 1fself was always 
shiming. If only the clouds part, the moon must 
appear. The moon of our heart-mind 1s hidden and 
cannot be seen because of the clouds of unreal 
thoughts and delusive passlons; 1t 1s not that there 1s 
no moon of buddha-nature. Buddha-nature 1s always 
there. When you sit quietly 1n zazen, the clouds of 
unreal thoughts and passions lift to reveal your own 
heart-mind as full and round as the autumn harvest 
moon. You must see 1t for yourself. When you attain 
that condition where the clouds part and that splendid 
full moon floats In the sky, then I1f you press MU! 
even further, that ÄM/U7 will lipht up the entire 
universe of the three thousand worlds. When you 
enter the sawzen room, there Is no distinction 
between male and female. There 1s no need for 
formality and reserve. 


Được tinh luyện thành vàng ròng, nếu đốt cháy cả 
ngàn năm, vẫn chiếu sáng. Tính chất bất biến khiến 
vàng có giá trị. Giống như thế, một khi chứng ngộ, 
bạn đã tách sức tỉnh ngộ ra khỏi phiền não s1 mê, tỉnh 
ngộ không bao giờ xen lẫn với phiền não si mê nữa. 
Mây che trăng rồi bay mất. Mây có thể che khuất 
trăng nhưng trăng vẫn luôn sáng tỏ. Nếu mây tan thì 
trăng hiện. Trăng tâm nơi chúng ta bị che mờ không 
thấy được vì mây vọng tưởng và phiền não si mê; 
không phải là không có trăng Phật tánh. Phật tánh 
luôn có mặt. Khi ngồi lặng yên thời tọa thiền, mây 
vọng tưởng và phiền não tan hết thì hiển lộ tự tâm 
tròn đầy như trăng vào mùa thu gặt hái. Bạn phải tự 
thấy nơi mình. Khi đạt được chỗ mây tan và trăng 
rằm lượn trên bầu trời, rồi bạn khán triệt để chữ 
Không! thêm mạnh hơn, Không! sẽ soi sáng hết tam 
thiên đại thiên thế giới. Khi bước vào phòng tham 
thiền, không còn phân biệt nam hay nữ. Không cần 


nghi thức hay dẻ dặt. 


You must bring with you that MU! which, like the 
full moon, lights all heaven and earth. 


Honen ShonIn expressed 1t In verse: 
Dont think there's light only after the clouds part 
Always In the sky, the dawn moon. 


The clouds part, and perhaps you may be 
thinking, "Now the moon will come out," but 1t 1s not 
like this. What Honen ShonIn 1s sayIng 1s that In 
zazen the clouds part to show the moon which has 
always of 1tself been shining brightly. 


A shaft of its icy lipght, ancient even ïn the aøe 
of lon. 


The light of that moon 1s a shaft of Icy 
brilliance, truly awe-insprring. Its chill light causes 
one to shiver and tremble Just as does the cold light 
of the frosty moon. And 1t has been shinng from 
before the age of lon. 


Legend says that the Buddha named King lon 
(King of Imposing Sound) was the most anclent of 
Buddhas, the very first Buddha to appear im our 


world.' 





† King lon. See Lofus Suira, Chapter 20, "The Bodhisattva Never 
Disparaging." 
17 


Bạn phải mang theo mình Không! như mặt trăng 
rằm, chiếu sáng cả trời đất. Pháp Nhiên Thánh Nhân 


đã diễn đạt sự kiện này trong câu thơ: 


Đừng nghĩ chỉ có ánh sáng sau khi mây tan 


Trăng non luôn hiện trên bâu trời, 


Mây tan và có lẽ bạn có thể nghĩ, "Bây giờ 
trăng sẽ mọc", nhưng không phải vậy. Điều Pháp 
Nhiên Thánh Nhân đang nói là trong tọa thiền, mây 
tan thì lộ ra trăng luôn luôn chiếu sáng ngời 

Một đường quang sáng, ngoài kiếp Oai Âm. 

Ánh trăng là tia sáng lấp lánh như băng, đầy 
cảm hứng. Ánh sáng lạnh lẽo khiến người run rây 
như mặt trăng giá lạnh. Và trăng đã từng chiếu sáng 
từ trước kiếp Oai Âm. 

Truyền thuyết kế Phật Oai Âm Vương là cổ 


Phật xưa nhất, vị Phật đầu tiên xuất hiện ở thế gian?. 





2 Theo kinh Pháp Hoa, phẩm 20. Âm vương: Âm thanh của kinh thù 
thắng tôn quí như vua. Oai: có thế lực mạnh mẽ làm chúng được 
lợi lạc. Là tên vị Phật đầu tiên ở quá khứ Trang Nghiêm kiếp, nên 
dùng để biểu thị thời gian lâu xa vô lượng vô biên về trước. (Theo 
PQGTĐ) Thiền tông thường dùng để chỉ người học nhận ra mặt mũi 
xưa nay chính mình. 

18 


"Before the age of lon" then means that age before 
even lon Buddha was born. Since lon Buddha was 
bom a billion, billion kaÏjpas ago, that light has been 
shining for more than a billion, bịllion kaipas. The 
light of buddha-nature shines ripht through the 
innumerable kzjpas of past, present and future; 1t 
penetrafes all Infinite space and endless time. This 1s 
"a shaft of 1s Icy lipht, anclent even 1n the age of 


lon." Vertically 1t plerces ripht through the three 


worlds; hor1zontally 1t embraces the ten directions. , 
To truly appreciate this, the light of buddha-nature, 1s 
the meaning of "The Ox Forgotten, the Self 
Remams." Look at the picture for "The (Ox 
Forgotten, The Self Remains"; the ox does not 
appear 1n the picture and 1t looks as 1f the ox has 
been put away 1n a sfall. Only the self remains sifting 


alone. Here an appropriate verse has been appended. 
VERSE: 


Asfride your ox, you ve reached the hữlls oƒ 
hơme. 


With ox put away, you f00 qre qÍ eas€. 





3 The "three worlds" are the past, the present and the future. The 
"ten directions” are the four cardinal directions (NSEW), the four in- 
between directions and heaven above and earth below. 

19 


"Trước kiếp Oai Âm" như vậy có nghĩa thời kỳ đức 
Phật Oai Âm Vương xuất hiện. Vì Phật Oai Âm 
Vương đã xuất hiện hàng tỷ tỷ kiếp trước, ánh sáng 
này đã chiếu soi hơn hàng tỷ tỷ kiếp. Ánh sáng Phật 
tánh chiếu soi vô lượng kiếp từ quá khứ, hiện tại, vị 
lai; thấu suốt thời gian vô tận và không gian vô biên. 
Đây là "Một đường quang sáng, ngoài kiếp oai âm." 
Dọc thì xuyên thấu tam giới; ngang thì trùm khắp 
mười phương!. Thật sự nhận biết như thế, ánh sáng 
Phật tánh, là ý nghĩa "Quên Trâu còn Người." Nhìn 
bức tranh "Quên Trâu còn Người;" không thấy trâu 
trong hình như thê trâu đã xông khỏi chuông. Chỉ có 
người ngồi một mình. Ở đây một câu thơ thích hợp 


đã được thêm vào: 
TỤNG: 


Cỡi trâu về thẳng đến gia sơn 


Trâu đã không rồi, người cũng nhàn. 





* "Tam giới" là quá khứ, hiện tại và tương lai. "Mười phương" là 
bốn hướng chính (BNĐT), bốn hướng ở giữa và thiên đường trên 
và trái đất bên dưới. 

20 


Once you have managed to ride home on your 0x, 
there 1s no longer any need for 1t. Since there 1s no 
need to keep hold of the line, you can let 1t go. You 
may let the ox go wherever 1t wanfs to go, let It do 
whatever 1t wants to do, whether 1t be feeding on 
ørass or lying 1n the fields. You can forget about the 
ox altogether. The fact that the ox 1s entirely gone 
means that buddha-nature 1s completely superfluous. 
There 1s nothing to seek. There 1s nothing 1n the 
world that you are searching for. All you do 1s eat 
when food appears, drink when a drink appears. An 
old sayIing goes: "When hungry, I eat; when tired, I 
take a nap"”. This 1s the scene when you reach the last 
staton at the end of the railroad of life. Once a 
student came to me and asked me, "What 1s the 
purpose of life?" When I replied, "To play," he was 
đisappointed. "Just to play, 1s 1?" he asked and went 
away. But, 1f you are still thinking that life must have 
a purpose, then you have not yet arrived at the last 
station at the end of the railroad of life. When you 
arrive at the last statlon at the end of the line, you 
play. In the Kannon Sufra, 1t 1s written, "How does 
the Bodhisattva Kannon play 1n this Saha world of 
sufferinng?" When Kannon comes to save sentient 
beings In this world, the Bodhisattva 1s "play1ng”. 


21 


Một khi cưỡi được trâu về thăng đến nhà, sẽ 
không còn nhu cầu gì khác. Bởi vì không cần phải 
năm chặt dây vàm, cứ để mặc trâu bước đi. Mặc trâu 
muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, dù gặm cỏ 
hay nằm dài ngoài đồng. Bạn có thể quên trâu đi. Sự 
kiện trâu đi mất có nghĩa Phật tánh hoàn toàn không 
cần nữa. Không một vật đề kiếm. Không một vật trên 
thế gian phải tìm. Mọi sự cần làm là đói thì ăn, khát 
thì uống. Cổ ngôn nói: "Đói ăn; mệt ngủ." Đây là 
cảnh giới đạt được ở trạm cuối đường đời. Khi một 
thiền sinh đến gặp tôi hỏi: "Đâu là ý nghĩa cuộc 
đời?" Khi tôi đáp: "Vui chơi," anh thất vọng. "Chỉ 
vui chơi thôi sao?" Anh hỏi lại và bỏ đi. Nhưng, nếu 
tiếp tục nghĩ rằng đời sống phải có mục đích, bạn sẽ 
không đến được trạm cuối đường đời. Khi đến trạm 
cuối đường đời, bạn vui chơi. Trong kinh Quán Âm 
nói "Bồ-tát Quán Âm du hý cõi Ta-bà như thế nào?" 
Khi Bồ-tát Quán Âm cứu độ chúng sanh là đang “du 
hý.” 


22 


When you have reached the last station at the end of 
the line, there 1s nothing to seek—all one does 1s 
play. "You too relax." Here, to have things 1s fine; 
not to have them 1s also fine. To live 1s fine, to die 1s 
also fine. To be happy 1s fine; to be sad 1s also fine. 
If It rains, that's fine; 1f 1t shines, that too 1s also fne. 


Everyday 1s a good day. Everyday 1s a good day. 


The suns risen three poles high, yet siữll 


you Tre dreqming. 


The red sun has risen as high as the top of three 
bamboo poles tied end to end and still you are fast 
asleep. You are home after being away for so long. 
Now, there's no need to be formal with anyone, no 
need to always be bowing to people. You Just let out 
a big yawn and lie spread-eagled on the floor. 
Spiritually we have all been lost and wandering on a 
øreat Journey since bịrth. In fact, 1t 1s not Just since 
birth; from beginningless aeons ago, from before the 
beginnng of the world, we have been spiritual 
vaprants. And now, we have come home, returned to 
Buddha. "Mama, let me sleep 1n tomorrow. Let me 


snore and sleep for three days." 


23 


Khi đạt đến trạm cuối đường, không một vật để tìm 
kiếm—mọi việc chúng ta sẽ làm là vui chơi. "Bạn 
cũng vậy, hãy thong dong." Ở đây có cũng tốt, không 
có cũng tốt. Sống cũng hay, chết cũng được. Vui 
cũng được, buôn cũng không sao. Mưa cũng tốt, 


năng cũng tốt. Mỗi ngày đều là ngày tốt. 
Mặt nhật ba sào vẫn say mộng. 


Vẳng nhật đỏ chói đã mọc cao ba sào mà bạn 
còn ngủ say. Bạn đang ở nhà sau khi rời xa quá lâu. 
Giờ đây, không cần giữ lễ nghi đối với ai hết, không 
cần phải cúi đầu chào kính ai cả. Bạn cứ ngáp toác 
miệng và duỗi chân thắng căng trên sàn. Về tâm linh 
chúng ta đã để mắt tất cả và lang thang cùng khắp từ 
lúc sinh ra. Quả vậy, không phải từ lúc mới sinh, mà 
từ bao kiếp xưa nay, từ khi khởi đầu thế gian, chúng 
ta là kẻ tâm đã lang thang. Và bây giờ, chúng ta về 
nhà, về với Phật. "Má ơi, cho con vào ngủ ngày mai. 


Cho con ngủ và ngáy ba ngày." 


24 


Once In your life, you must know what this 1s like. 
For so many years, you soupht the Buddha Way to 
make 1t yours. Now there 1s nothing left ím all the 
world for you to seek. 


Your whip and line hang tdle under the 
thatched eaves. 


You no longer need the whip and line which 
you used right up to the end. NÑNow unnecessary, you 
toss them 1nto a corner of the closet or wood shed. 
Those preclous works like the Hekigan-roku (Blue 
CIỰƑ Record) or the GŒafeless Barrier or even The 
len Oxherding Picfures, which you thought would 
be Important someday, you find are now boring and 
useless. Koans, /nka shamei (seal of approval),” even 
these have become 1rrelevant to you. 


When Rinzai Zenji was taking leave of his 
master Obaku Zenji, Obaku ordered his attendant. 
"Attendant, bring me the back rest and lectern of my 
late master, HyakuJo". Obaku was Intending to give 
Rimmzal /nka shomei and thus ordered the back rest 
and lectern which he himself had received as imka 
shomei from his own teacher Hyakulo. At this, 
Rinzal told the attendant, 





5 Inka shomei is a document, or sometimes an obiect, conferred by 
a Zen master to his disciple authorizing him to teach. 
25 


Lần đầu trong đời, bạn phải biết như thế ra sao. Trải 
bao năm, bạn tìm Phật Đạo cho mình. Giờ đây không 
một vật ở thế gian phải tìm kiếm nữa. 

Dáy roi dẹp bỏ bên cạnh sàng. 


Bạn không còn roi và dây nữa. Không cần dùng 
nữa, bạn ném hết vào góc tủ hay trong lều gỗ (nhà 
kho). Những quyền sách quý như Bích Nham Lục, 
Vô Môn Quan, hoặc ngay cả Mười Bức Tranh Chăn 
Trâu, ngày nào bạn đã xem là quan trọng, bây g1iờ 
nhàm chán và vô dụng. Ngay cả công án, ấn khả 


chứng minh,° cũng không còn thích đáng. 


Khi Lâm Tế rời thầy là Hoàng Bá, Hoàng Bá 
bảo thị giả: "Mang nệm tựa lưng và án thư (khi ngồi 
giảng pháp) của tiên sư Bá Trượng đến đây." Ý 
Hoàng Bá muốn ấn chứng cho Lâm Tế nên gọi mang 
hai vật này là biểu tín ấn chứng từ tiên sư Bá Trượng. 


Ngay lúc ấy, Lâm Tế bảo thị giả: 





8 Ấn khả chứng minh là một tờ giấy chứng nhận hoặc đôi khi một 
đô vật thây trao cho trò cho phép giảng dạy. 
26 


"Attendant, bring me some fire." He meant, "I dont 
need those things. Burn them." Once you truly 
understand, then such things are unnecessary. The 
robe and bowl handed down from Shakamuni are 
unnecessary; koans are unnecessary. The whip and 
line are put away In the wood shed. Ikkyu has written 
a V€TS€: 


How pleasant to live 1n the house of emptiness 


And with Sumeru for my pillow to sleep alone.. 


Return to your original home and the whole 
world becomes yours: you are master of the world. 
No need to be formal for any reason. Take Mount 
FujJi and make 1t your pillow. Takasugi Shinsaku 1s 
said to be author ofa similar poem: 


Ld like to KHI the crow 6ƒ the three thousand 
worlds, 


Become the master and sleep Im late. 


But this 1s a different kind of conscIousness; 
this 1s the hemmed-in mind of the person who always 
has to share his bed with someone else. 





7 Mount Sumeru, in the ancient Indian cosmos, is the huge 
mountain at the center of the universe. lt stands 80,000 yø/anas 
above the surface of the sea. From the top, one can look down 
upon the sun and moon which, far below, revolve around the base. 
Vast continents float in the seas in the four directions, including the 
continent to the south where human beings live. 


27 


"Thị giả, mang lửa đến đây." Ý nói: "Ta không cần 
những thứ này, đốt đi." Một khi đã hội thiền thực sự 
sẽ không cần biểu tín ấn chứng. Y bát truyền thừa từ 
đức Phật Thích-ca không cần thiết; công án cũng 
không. Roi và dây bỏ lại trong lều gỗ. Nhất Hưu viết 
kệ: 

Sống trong nhà Không, ôi thích thú 

Tu-di gối đầu ngủ một mình. 

Quay về bản gia và toàn thế gian là mình: bạn 
làm chủ thế gian. Không cần giữ lễ nghi dù lý do gì. 
Hãy lấy núi Phú Sĩ làm gối kê đầu. Takasugi 
Shinsaku viết một bài thơ tương tự: 

Tôi muốn giết con quạ trong ba ngàn thể giới, 

Trở thành chủ nhân ông và ngủ muỘH. 

Nhưng đây là một loại tâm thức khác; là tâm bị 
bao vây của người luôn phải sống chung đụng với 


người khác. 





8 Theo vũ trụ quan cỗ Án Độ, Tu-di là ngọn núi cao ngay trung tâm 
vũ trụ. Cao hơn mặt biển 80,000 do-tuần. Từ đỉnh núi có thể nhìn 
xuống thấy mặt trời, mặt trăng xoay quanh chân núi. Lục địa rộng 
lớn nỗi giữa biển tứ hướng, kế cả lục địa phía Nam có chúng sinh 
đang sống. 

28 


He 1s talking about the person who does not know 
what 1t means to sleep 1n ti noon, who has not 
realized that there 1s a world of unsurpassed buddha- 
nature, who 1s sfill wandering around In the world of 
discrimination saying Ứm right and youre wrong, Ï 


wnn and you lose. 
Waka: 


How pointless 
People who fret over good and bad. 


Knowing nothing of Naniwa reeds. 


Along the Yòdo River near Osaka, there are 
stretches of Naniwa reeds. These reeds are called 
ashi by the local people but in other parts of the 
country, they are called yoshi. Now, there 1s a pun 
here. The Japanese word yoshï can also mean "good” 
and the word asử¡ can also mean "bad". Fighting 
over whether something 1s good or bad (yoshi or 
ashï) 1s like fighting over the name of the reed (yoshi 
or ash¡). No matter what you call 1t, the reed 1s the 
same, after all. Similarly, how trivial 1t 1s when 
people fipht over whether something 1s good or bad; 
both sides are lost in the world of discrimination and 
making Judgements about everything. 


29 


Tác giả đang nói về người không hề biết ngủ một 
giác đến trưa ra sao, người không hề nhận ra có một 
cõi giới Phật tánh siêu vượt, người này vẫn đang lang 
thang trong thế giới phân biệt đối đãi thường hay nói 


tôi đúng và bạn sa, tôi thắng và bạn thua. 
Hóa Ca: 


Thật vô nghĩa 
Thiên hạ lo lắng đúng với sai 


Chăng biết gì lau sậy Naniwa. 


Dọc theo sông Yòdo gần Osaka, trải dài hàng 
hàng lau sậy. Dân địa phương gọi là “azsh” nhưng 
chỗ khác gọi là “Yosh”. Ở đây chơi chữ. Chữ Nhật 
“Ƒoshi” có nghĩa là "tốt" và “ashỉ” là "xấu." Đấu 
tranh vì một điều gì là tốt hay xấu giống như đánh 
nhau vì danh xưng của đám lau sậy yoshi hay ashi. 
Không cần biết bạn gọi là gì, lau sậy rốt cuộc đều 
như nhau. Cũng vậy, thiệt là tầm thường khi con 
người đánh nhau vì điều gọi là tốt hay xấu; cả hai 
bên đều thua thiệt trong cảnh giới phân biệt đối đãi 


và phê phán mọi sự viỆc. 


30 


So long as they are blundering about In the world of 
discrimination, both sides are bad, both sides are 
ashi. The fact that they do not realize this 1s a matter 
of ten thousand regrets. To penetrate right through 
Judgments about good or bad, 1snt that your original 
face, Isnt that buddha-nature? When the clouds of 
good and bad have been swept completely away, 
then 1snt that the moon of reality shining there? Most 
people think that the clouds represent the bad and the 
moon represenfs the good. But that 1s not so. Good 
exIsts only 1n relation to bad. It changes depending 
on the situation at the time, with one's attitude at the 
time, with the persons 1nvolved. It 1s nothing fixed. 
When Im right, hes wrong; when he%s right, Ứm 
wrong; and both ofus are Just fools. To think that the 
clouds represent bad and the moon represenfs øood 1s 
a great mistake; the clouds represent both good and 
bad. When the clouds of both good and bad have 
been swept away, then a brilliance appears as eternal 
and unchanging as the gold which has been refined 


from ore. 


31 


Bao lâu còn khờ đại về cảnh giới phân biệt đối đãi, 
cả hai bên đều xấu hết, cả hai bên đều là zshi. Sự 
kiện họ không nhận biết, thật trăm ngàn lần đáng 
tiếc. Đi vào phán đoán là tốt hay xấu, đó là bản lai 
diện mục nơi bạn sao, là Phật tánh nơi bạn sao? Khi 
quét sạch đám mây xấu và tốt, có phải vằng trăng 
thực tại chiếu soi ngay đó? Nhiều người nghĩ rằng 
mây là xấu và trăng là tốt. Nhưng không phải như 
thế. Tốt chỉ hiện hữu tương quan với xấu. Sẽ thay đôi 
tùy theo hoàn cảnh lúc đó, thái độ lúc đó, với những 
người có liên quan. Không một vật cố định. Khi tôi 
đúng thì người kia sal; khi người kia đúng thì tôi sa1; 
cả hai đều ngu muội. Nghĩ rằng mây tượng trưng cho 
xấu và trăng tốt là sai lầm lớn; mây tượng trưng cho 
cả hai tốt và xấu. Khi mây tốt và xấu bị quét sạch, sẽ 
xuất hiện ánh sáng thường hằng và bất biến như vàng 


tinh luyện từ quặng. 


32 


7.SHENG YEN 


In the seventh pIcture, the oxherder and ox have 
returned home, but we see only the oxherder. The ox 
1S OffF sleeping, but where we do not know. Although 
the ox 1s not to be seen, the situafion 1s quite different 
from the first picture, in which the ox was missing. 
Here, the oxherder sits confentedly at home, In full 
possession of himself and with no worry whafSoever. 
At this stage, one no longer perceIves vexaflons to 
tame or enliphtenment to cultivafe. Truly, one has 
reached what sixth patriarch Huineng describes, 
where attachment and aversion no longer afflict the 
mind. The practitioner stretches out his two legs and 


lays down to sleep. 


33 


7. THÁNH NGHIÊM 


Trong tranh số 7, người chăn và trâu đã về nhà, 
nhưng chúng ta chỉ thấy người chăn. Trâu ngủ mất 
rồi, nhưng ở đâu mà không thấy. Dù trâu không nhìn 
thấy, tình thế khác hắn trong tranh thứ nhất là giai 
đoạn trâu đi lạc. Ở đây, người chăn ngồi an lạc trong 
nhà, hoàn toàn làm chủ chính mình, không chút lo âu 
bất cứ việc gì. Giai đoạn này hành giả không còn 
thấy phiền não phải điều phục hoặc giác ngộ phải tu 
tập. Thực sự hành giả đạt đến chỗ Lục tổ Huệ Năng 
diễn tả: 

“Chỉ dẹp lỗi nơi tâm, 

Phá trừ các phiền não, 

Yêu ghét chăng bận lòng, 


Duỗi thăng hai chân ngủ.” 


34 


At this point vexation 1s gone, as well as the 
determined and anxIous personality that struggled 
wíh vexaion and souph(t to strengthen 
enlipghtenment. Although there 1s no longer any 
distncion between Inner and outer, nor any 
tendency to grasp either vexation or enliehtenment, 
practioners sfill sense a feeling of “self.”” One could 
say that the elementary stages of practlce are like 
learning to swim. At first, people struggle against the 
water and must work hard to stay afloat. But, by the 
staøe of the seventh pIcture, the water 1s gone. The 
swIimmers have become one with the water, so 
harmon1zed with 1t that they are no longer aware of 
1í. Is there still swimmming then? At this stage, 
swimmnng and self-cultivation, as we might normally 


understand them, cease, but the person 1s stIll there. 


There 1s a story about a monk from the Ming 
Dynasty (1368-1644) who had no temple of his own 
or any fixed place to stay, so he Jjust wandered 
around. One day, he came across a monasfery fronted 
with fñne statues of the divine guardian kings who 


protect the Dharma. 


35 


Đến đây phiền não không còn, kể cả người kiên 
quyết và lo lắng đã phấn đấu với phiền não và tìm 
cách củng cô chứng ngộ. Tuy không còn phân biệt 
giữa trong và ngoài, cũng không còn khuynh hướng 
dính mắc vào phiền não hay chứng ngộ, hành giả vẫn 
còn cảm giác có “ngã.” Có thể nói những giai đoạn 
tu sơ đăng giống như học bơi lội. Đầu tiên, chúng ta 
vật lộn với nước và phải khổ luyện để nổi trong 
nước. Nhưng ở giai đoạn tranh số 7, nước không còn 
nữa. Người bơi lội hiệp nhất với nước, rất đỗi hài hòa 
với nước nên không còn thấy có nước. Vậy còn bơi 
lội không? Ở giai đoạn này, bơi lội và tu tập, theo 
bình thường chúng ta hiểu, chấm dứt, nhưng người 
thì còn. 

Có câu chuyện về một vị sư đời Minh (1368- 
1644) không có chùa không chỗ ở, nên đi lang thang. 
Một hôm, sư gặp một ngôi chùa mặt tiền có bảo 


tượng long thần hộ pháp. 


36 


Thinking, "What a fine place to rest,” he lay down 
and fell asleep at the foot of the statues. He was 
snoring loudly when a hiph government official 
arrived at the monastery. Hearing the snoring and 
spotting the monk, the officlal became enraged. 
"Who 1s this?" he cried. "What kind of monk shows 


such laziness and ImproprIety!" 


The monk woke up and hearing this replied, "It 


1s only l, a monk with nothing to do.” 


The oficial retorted, "What! A monk with 
nothing to do! How can you have nothing to do? You 
have meditaion. You can recite sutras, do 
prostrations, or offer prayers. How can you dare say 


a monk has nothing to do?" 


The monk replied, "What does that have to do 
with anything? Why should I do any of that?" 


The officials anger turned to bewilderment at 
these strange words; and, before long, he realized 
that this was no ordinary monk. He really was a true 
monk, a monk with nothing to do. 


+ 


37 


Nghĩ rằng "Thật là chỗ tốt để nghỉ lại” sư nằm 
xuống ngủ dưới chân tượng. Sư ngáy vang rân khi có 
ông quan đến chùa. Nghe tiếng ngáy và thấy vị sư, 
ông quan nỗi giận, la lên: "Ai vậy kìa? Thật là một 


ông tăng lười biếng, bê bối!" 


Sư thức giấc nghe được liền nói: "Chỉ có tôi là 


tăng vô sự.” 

Ông quan hỏi vặn lại: "Cái gì! Tăng vô sự! Làm 
sao mà ông không có việc gì để làm? Ông phải tọa 
thiền. Ông phải tụng kinh, lễ Phật, hoặc cầu nguyện. 
Làm sao mà ông dám nói là tăng vô sự?" 

Sư đáp: "Có việc gì để tôi phải làm? Tại sao tôi 
phải làm?" 

Nghe nói kỳ lạ, ông quan đổi giận thành kinh 
ngạc; và không bao lâu, nhận ra đây không phải một 
vị tăng tầm thường. Đây thực sự là chân tăng, một vị 


tăng vô sự. 


38 


7. MYOKYO-NI 


There are not two Dharmas. Provisionally only 
has the bull been set up, somewhat In the nature of a 
sien-post. He might also be likened to a snare for 
catchng rabbits, or to a fishing net. Now the 
herdsman feels as when the shining gold has been 
separated out from the ore, or as when the moon 
appears from behind a cloud bank. The one cool light 
has been shining brilliantly since the time before the 


beginning. 


The remaining PIctures 7 to 10 are best taken as 
pornters. The truly religIous way 1n — but no longer 
enfirely of—— the human world, starts with Picture 7. 
The caption reads, 'Bull Forgotten — Man Remains'. 
But the bull 1s not Just forgotten; he has 'gone Into 
change', 1s transformed. As bull he has gone for 
good; the herdsman remains. Where has the bull 
vanished to? To forget something 1s one thing; but 
here the bull himself, In his nature, has become 
human, at one with the herdsman. And as the whole 
human heart, thus fulfilled and completed, lifts up, 
the erstwhile herdsman now sIfs on a mountain peak 


1n front of a little hermitage. 


39 


7. NI DIỆU KÍNH 


Không có hai Pháp. Tạm thời chỉ có tạo lập 
trâu, phần nào theo tính chất là một dấu hiệu. Trâu 
cũng có thể giống như bẫy bắt thỏ, hoặc lưới đánh 
cá. Bây giờ người chăn cảm thấy giống như vàng 
ròng đã ra khỏi quặng, hoặc trăng ló mặt sau đám 


mây. Ánh sáng thanh lương đã tỏa chiếu từ ban sơ. 


Những bức tranh còn lại từ số 7 đến số 10 chỉ 
dạy thật hay. Thực sự thâm nhập đường tu—nhưng 
toàn bộ không kéo dài—thế giới loài người, bắt đầu 
với tranh số 7. Tựa đề, 'Quên trâu còn người'. Nhưng 
trâu không phải quên; mà "biến đổi", chuyên hóa. Vì 
là trâu nên quên đi thì tốt: người chăn còn lại. Trâu 
biến mắt ở đâu? Quên vì đó là vật; nhưng ở đây trâu, 
trong tự tánh, đã thành người, hiệp nhất với người 
chăn. Và vì toàn bộ là nhân tâm, nên thành tựu viên 
mãn, người chăn xưa kia bây giờ vươn lên ngồi trên 


đỉnh núi trước am thất nhỏ. 


40 


In this place there 1s only one gesture possible, one 
which 1s both human and spirtual, and that 1s 
kneeling down with folded hands and looking up 
towards the 'Thiph'. If we have nothing to look up to, 
1f nothing 1s above ourselves, then I myself care too 
little and so the heart cannot open. There 1s always 
more than myself, and this 1s what with shining eyes 
and open heart the herdsman, whose heart 1s now the 
living bull become completely human, looks up to. 
Never think you have arrived; however far It may 
seem up the mountain, 1f 1s but a ledge to sit down on 
and catch one's breath. There 1s always a higher place 
1f one looks up, and 1f one looks down, there 1s a lot 


to be donel 


It can be very beguiling to think that Ï am now 
on top. But the one who 1s capable of saying or 
thimmking that 1s as yet far below. On that peak one 
looks up and sees what more 1s abovel That 1s 


Important to realise. 


Also Important 1s that on a par with the higher 
mountain peak 1s not the sun, but the moon. The texts 


always refer to the brilliant, icy moon. 


41 


Nơi chốn này chỉ một hành động khả dĩ, vừa phàm 
vừa thánh, đó là quỳ xuống chắp tay và ngước nhìn 
lên 'cao'. Nếu không một vật để kiếm tìm, nếu không 
một vật ở trên mình, thì mình sẽ ít quan tâm và vì thế 
tâm sẽ không rộng mở. Luôn luôn có nhiều hơn 
chính mình, và đây là điều người chăn với mắt sáng 
và tâm rộng mở, với trái tim bây giờ là trâu sinh 
động đã thành người hoàn toàn, đang kính ngưỡng. 
Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đã đến; tuy nhiên đến 
nay nó có vẻ như lên núi, nhưng chỉ là mỏm đá để 
ngồi xuống và hít thở. Luôn luôn có nơi cao hơn nếu 
nhìn lên, và nếu nhìn xuống thì có rất nhiều việc phải 
làm! 

Có thể rất bối rối khi nghĩ rằng tôi đang ở trên 
đỉnh. Nhưng người nói hoặc suy nghĩ như vậy thì 
còn ở phía dưới rất xa. Người trên đỉnh nhìn lên thì 
sẽ thấy còn cao biết bao! Đó là điều quan trọng phải 
nhận biết. 

Một điều quan trọng nữa là ngang tầm với đỉnh 
núi cao hơn không phải mặt trời, mà là mặt trăng. 
Kinh văn luôn đề cập đến mặt trăng chiếu sáng, lạnh 


giá. 


42 


There 1s a reason for that too. If the whole of the 
Buddhist traimng 1s about gentling the bull, of 
transforming the energy that flares up as the 
compulsion of the afflicting passlons, then 1t 1s rather 
dangerous to compare that with the hot sun. So the 
brilliant, icy cold winter moon 1s the usual symbol 
for being free of the afflicting passions. Not 'hof, and 
1s lipht diferent from sunlipht with 1ts sharp 
confrasts and dark shadows, 1t shows up differences, 
vet without sharp contrasts. That 1s how we see by 
the lipht of the full moon, whereas the sun casts 
heavy shadows 1n a world of dualism. There I cannot 


help but take sides and Just there I come In. 


This mountain peak 1s said to be the 'Entrance fo 
the Deep Secref, and also that 1t 1s not a place for 
humans to settle down. Come to It we must, but 
settling there 1s not possIble; 1t 1s either going further 
along the Way of the Buddha, or stagnating and 
falling back. For though the bull has really vanished, 
the man must abdicate, let go of himself on that peak 
and dedicate himself to the Way, to the religious, the 
spiritual hife. 


43 


Cũng có lý do để nói như thế. Nếu toàn bộ sự tu Phật 
là việc chăn trâu, chuyển hóa năng lượng bùng lên 
thúc ép của si mê phiền não, thì so sánh với sức nóng 
mặt trời là điều khá nguy hiểm. Vì vậy, trăng sáng 
lạnh giá mùa đông là biểu tượng thông thường thoát 
khỏi si mê phiền não. Ánh trăng không 'nóng', và 
khác với ánh nắng có sự tương phản sắc nét và bóng 
tối, trăng cho thấy có khác biệt, nhưng không có 
tương phản sắc nét. Đó là cách chúng ta nhìn qua ánh 
trăng rằm, trong khi mặt trời chiếu ra những bóng tối 
nặng nề trong thế giới nhị nguyên. Ở đó không cách 
nào ngoài sự chấp dính vào hai bên và tôi phải vào ở 
đó. 

Đỉnh núi này gọi là "Thâm Mật Môn, và cũng 
không phải nơi để con người định cư. Chúng ta phải 
đến núi, nhưng không thể giải quyết ở đó; cho dù 
tiến xa hơn trên Phật đạo, hoặc đình trệ và thoái lui. 
Vì trâu đã thực sự không còn, người phải thoái vị, 
buông bỏ chính mình trên đỉnh cao này và hiễn mình 


cho Đạo, cho đời sống tôn giáo, tâm linh. 


44 


Just as In Picture 6 the trammels of I have been 
transcended and the True Human Being freed, so 1n 
Picture 7 even that 1s transcended and must be 
transcended to make the next step — to PIcture 8 — 
possible. "The Buddha Way 1s supreme; I vow to øo 
1 to the end.' PIcture 7 portrays the inner landscape 
Of this vow. So there 1s a very real change, a very 


real dedication, and then walking on. 


But there 1s still another and most sigmficant 
point to be considered. Picture 7, 'Bull Forgotten, 
Man Remains', also 1llustrates the dire need for the 
real gentling ofthe bull. Not Just on the surface only, 
but an Imner, in-depth transformatlon of the bull 
nature. 'Bull Vanished, Man Remains.' If the training 
has not been thorough enough, not been hard and 
bitter, with no bones broken, what happens? The 
change goes the opposite way, 'Man Forgotten, Bull 
Remains'. We have all at one stage or another come 
across bull men or bull women, in the family or at 


the office. But these are the minor ones only. 


45 


Giống như trong Tranh số 6, đã vượt qua những 
chướng ngại của cái tôi và Chân Nhân tự tại, vì vậy, 
trong Tranh số 7 tuy đã vượt qua và phải vượt qua để 
có thể chuyên sang bước tiếp theo—đến Tranh số 8. 
'Đạo Phật vô thượng; thề nguyện thành.' Tranh SỐ 7 
tả cảnh quan nội tại của lời nguyện này. Vì vậy, có 
một sự chuyển hóa rất đích thực, phát nguyện rất 


đích thực, và rôi cât bước. 


Nhưng vẫn còn một điểm khác vả quan trọng 
nhất cần được xem xét. Tranh số 7, 'Quên trâu con 
còn người', cũng minh họa cho nhu cầu cấp thiết đối 
với sự thuần hóa trâu thực sự. Không chỉ trên bề mặt, 
mà là một sự chuyên hóa thâm sâu bên trong của bản 
chất trâu. 'Quên trâu còn người.' Nếu công phu chưa 
đủ thấu suốt, chưa đủ gian nan và cay đắng, xương 
không bẻ thì việc gì xảy ra? Sự chuyển hóa sẽ hướng 
theo chiều ngược lại, Quên người còn trâu'. Chúng ta 
có đủ tất cả trong giai đoạn này hay giai đoạn khác 
qua trâu là đàn ông hay trâu là phụ nữ, trong gia đình 
hoặc tại sở làm. Nhưng đây chỉ là những điều nhỏ 


nhặt. 


46 


The full extent of the calamiftous power of such bull 
possesslon may be studied 1n secular and religious 


history. 


To make sure of the bull being really gentled, 
ordinary dally life 1s our training ground. It provides 
ample opportumty to check and recheck whether 
there still 1s even the sliphtest of rearings. IÝ so, 
firmly on with the training, more training and yet 


mơre trainingl 


I remember Sesso Roshi, under whom [ had the 
good fortune to train for six years, telling me that his 
teacher, ZuIgan Roshi, who lived to a very old age, 
was what the Zen tradition, with great respect and 
admrration, calls 'a severe teacher'. Every month 
Sesso Roshi went to visit Zuigan Roshi, and 
naturally always took his attendant monk with hìm. 
This office of attendant to the Roshi 1s, as are all 
other offices, for half a year, and 1s a very formafIve 
time. In a Rinzai monastery, the Roshi 1s not 
considered a 'Guru', but without hìm there to g1ve 
Sanzen Interviews and Teisho talks, there would be 


neither Rinzal training nor guidance. 


47 


Toàn bộ sức mạnh tai họa của tải sản trâu như thê có 


thể học được trong lịch sử thế tục và tôn giáo. 


Đề chắc chăn rằng trâu thực sự thuần hòa, cuộc 
sống hằng ngày đời thường là sân tu tập của chúng 
ta. Đời sẽ cung cấp nhiều cơ hội để kiểm tra và tái 
kiểm tra liệu có còn dù chỉ là một chút sừng sộ nhảy 
dựng. Nếu như thế, hãy công phu nữa và công phu 


hơn nữa! 


Tôi nhớ lão sư Sesso, tôi đã may mắn được tu 
tập với ngài trong sáu năm, nói với tôi rằng thầy của 
ngài, lão sư Thụy Nham, sống tuổi rất thọ, là sự kiện 
truyền thống Thiên, rất kính trọng và ngưỡng mộ, là 
"một vị thầy nghiêm khắc'. Mỗi tháng lão sư Sesso 
đến thăm lão sư Thụy Nham, và đương nhiên luôn 
mang theo thị giả. Phiên làm thị giả cho một lão sư, 
như tất cả phiên công tác khác, là nửa năm, và là thời 
gian đào tạo rất đắc lực. Trong một tu viện thuộc 
tông Lâm Tế, một vị lão sư không được xem là 'Đạo 
sư, nhưng không có lão sư để vẫn đáp thời tham 
thiền và đề xướng Pháp thoại, sẽ không có đảo tạo 


hay hướng dẫn truyền thống Lâm Tế. 


48 


Hence the Iimportance and deference accorded him, 
for his well-being 1s of paramount Importance to the 
communmrty, and all regard him with trust and respect. 
There 1s no reason to sfay 1f that 1s not there. The 
attendant monk, therefore, has to study the Master's 
1diosyncrasies, and for the half year of his office, 
makes the Masters well-being his own, forgetting 
himself. Hence the Importance and formative effect 
of this offlce — and the set period of duration so that 
the formation can take place, but not long enouph to 
become too personal; the later 1s  strictly 


điscouraged. 


Anyway, back to the story. I knew from a 
succession of monks that they loathed Sesso Roshi's 
visis to ZuIpgan Roshi. Sesso Roshi was a mild and 
mellow Master whom one could not help but respect 
and revere. But Zuigan Roshi — In theIr presence — 


treated Sesso Roshi as 1f he were a first year monk. 


49 


Do đó, tầm quan trọng và sự tôn kính đã dành cho vị 
lão sư, vì sự an lành của ngài vô cùng quan trọng đối 
với đại chúng, và mọi người đều tin tưởng và quý 
kính. Không có lý do thì thị giả không thể ở lại bên 
thầy. Do đó, vị tăng thị giả phải học các đặc điểm 
riêng của thầy, và trong phiên nửa năm công tác, 
xem sự an lành của thầy là của mình, phục vụ quên 
mình. Do đó tầm quan trọng và hiệu quả đào tạo của 
phiên thị giả—và thời gian đặt ra sao cho có sự đảo 
tạo nhưng không quá lâu để thành riêng tư cá nhân; 


do đó có giới hạn nghiêm ngặt. 


Dù sao, trở lại câu chuyện. Tôi biết từ nhiều vị 
tăng rằng họ không thích những chuyến lão sư Sesso 
viếng thăm lão sư Thụy Nham. Lão sư Sesso là một 
vị Thầy dịu dàng và thoải mái, không ai mà không 
tôn trọng và quý kính. Nhưng lão sư Thụy Nham—— 
khi chư tăng có mặt ở đó— đối xử với lão sư Sesso 


như một vị tăng một tuôi hạ. 


50 


Sesso Roshi told me, and I have never forgotten 
1t, I know the monks hate 1t. But I can tell you what 
It does to mel Here I am, Roshi, Lord-Abbot of 
Dattoku-ji. All I hear 1s, "Yes, SIr;" "S1r, 1Ý you wIsh 
I{ so," from everyone Ï come Into contact with; 
nothing else. It 1s a very lonely position. Then once a 
month, when [I visit ZuIgan Roshi, I feel young again. 
Il am so gratefUl; he still treats me like a Traw 
beginner! Seeing they are upset, I try to convey that 
to my attendants. They do not really understand, but 


they wIll find out in due course.' 


That really 1s the test, 1s 1t not? If I feel 
threatened 1n circumstances that belittle or diminish 
me, 1f there 1s the sliphtest quiver, then there 1s a 
great deal of training still necessary. Actually such 
tests do occur, not only in the normal trainng or 
daly life situatons, but the Roshi occasionally 
begins to 'fish'. Suddenly an accusation 1s thrown at 


one, obvIiously trumped up. 


51 


Lão sư Sesso nói với tôi, và tôi không bao giờ 
quên, 'Tôi biết chư tăng không ưa thầy. Nhưng tôi 
không thê nói cho biết thầy đối xử với tôi ra sao! Tôi 
đây, lão sư, trụ trì chùa Đại Đức. Tất cả lời tôi nghe 
được là "Vâng, thưa thầy;" "Thưa thầy, nếu thầy 
muốn như vậy," từ mọi người mà tôi tiếp xúc; không 
øì khác Đó là một vị thế rất cô đơn. Sau đó mỗi 
tháng một lần, khi tôi đến viếng lão sư Thụy Nham, 
tôi cảm thấy trẻ trung trở lại. Tôi rất biết ơn; thầy vẫn 
đối xử với tôi như một người sơ cơ! Thấy chư tăng 
khó chịu, tôi cố gắng truyền đạt điều trên cho những 
thị giả của mình. Họ không hiểu nổi, nhưng họ sẽ 


khám phá trong đời tu.' 


Đó mới thực sự là bài kiểm tra, phải không? 
Nếu tôi cảm thấy bất an khi bị xem thường hoặc đối 
xử tệ bạc, nếu có một chút run sợ, thì còn phải cần 
công phu nhiều hơn nữa. Thực tế bài kiểm tra như 
vậy đã xảy ra, không chỉ trong tu tập thông thường 
hoặc cảnh duyên đời thường, mà đôi khi lão sư khởi 
sự lưới cá'. Đột nhiên, ai đó bị buộc tội, rõ ràng là bị 


thôi phông lên. 


52 


In the beginning there 1s a flicker, 'What are you 
blaming me for?' Then one øgoes away smarting and 
feeling, 'Í must set 1t ripht, I must make him 
understand.' By the time that has gone on for a year 
or two, the realisation dawns that 1t does not really 
matter. Ïl{ 1s not ones business. One begins to 
remember training stories, like that of Master Hakuin 
who, when wrongly accused of a really great 
misdemeanour by the whole village, Just commented, 
Is that so?' There was no trying to wash himself 
whrte although he was certainly not gullty. Just 
saying, 'Is that so?' and leaving 1t at that. When the 
situation changed and his innocence became known, 
leaving 1t at that too; his only comment again, 'Is that 
so? 


Or that other story already mentioned of the 
early Chinese master who was ostracised and 
banished to a mountain peak. There he taught the 
bears and the wolves and the stones. Then he was 
asked back again, and that was also all right. Thịs 1s 
going with circumstances as they are, wIthout having 
to take any personal 1ssue at all When that has 
become transparent and clear, then No-I has passed 
the 'Entrance to the Deep Secret'. 


53 


Ban đầu một cảm giác thoáng qua, 'Thâầy phiền trách 
tôi việc gì?' Rồi người đó lịch sự bỏ đi và cảm thấy, 
'Tôi phải làm cho ra lẽ, tôi phải làm cho thầy hiểu. 
Đến khi một hoặc hai năm trôi qua, nhận ra rằng việc 
này không thực sự quan trọng, chắng liên quan đến 
ai. Rồi bắt đầu nhớ lại truyện kế về công phu, giống 
như truyện của thiền sư Bạch Ấn, người bị cả làng 
buộc tội lầm về hạnh kiểm sai quấy rất lớn, ngài chỉ 
bảo, 'Thế à?' Không cần bảo chữa mình trong sạch 
mặc dù chắc chắn ngài không phạm. Chỉ cần nói, 
'Thế à?' và mặc kệ. Khi tình hình thay đổi và người ta 
biết ngài vô tội, ngài cũng mặc kệ; chỉ nhắc lại, 'Thế 
à? 

Hoặc câu chuyện khác về vị thiền sư thời kỳ 
đầu ở Trung Hoa bị trục xuất và đày đến một đỉnh 
núi. Ở đó, sư dạy sấu và sói và đá cuội. Sau đó, được 
bảo trở về, và rồi cũng an ồn. Đây là sự kiện xảy ra 
tùy duyên như thị, mà không tranh cãi cá nhân. Khi 
sự việc trở nên minh bạch và rõ rảng, rồi thì vô ngã 


đã vượt qua "Thâm Mật Môn. 


54 


No-[I can sit on that mountain peak; and In any case, 
No-[I has no place to sit down even for a short while; 
therefore there 1s no temptation to remain on that 
mounfain peak! No-I realises that there 1s actually no 
such place, that there 1s no realisation and no 
temptation to sit down either. Even 1fthere were such 
a place, No-L, being nothing at all, cannot sit down 


anywayl 


All these meanings are pointed at 1n the pIcture. 
From Picture 7 we are faced with religlous pIctures 
that poInt but are not meant to be 'erasped'. What 
they poInt at 1s a mystery. From the side of L, a 
mystery cannot be understood, cannot be grasped; 1t 
can only be revered. In the act of reverence, bowing 
deeply before 1t, the heart may open. Thus open, 1t 
may reflect the mystery, and, with continuing 


training, partake 1n 1t. 


After I had been trainng under him for some 
two or three years, Master Sesso occasionally 
allowed me to come and make up the Ink for his 


callipraphy. 


55 


Vô ngã có thể ngồi trên đỉnh núi đó; và trong mọi 
trường hợp, vô ngã thì không có chỗ đề ngồi dù cho 
ngắn ngủi; do đó, không có cám dỗ trên đỉnh núi! Vô 
ngã nhận ra rằng thực sự không có nơi nào như vậy, 
không có giác ngộ cũng không có cám dỗ để ngồi 
xuống. Nếu có một nơi như vậy, vô ngã, tức là không 


một vật, thì kiểu nảo cũng không thể ngôi! 


Tất cả những ý nghĩa này được chỉ dẫn trong 
hình. Từ Tranh số 7, chúng ta đối diện với những 
bức tranh tôn giáo chỉ ra nhưng không có nghĩa phải 
thấu hiểu'. Điều chỉ ra là ân nhiệm. Trên phương 
diện cái tôi thì không thê hiểu điều ân nhiệm, không 
thể lĩnh hội được; chỉ có kính ngưỡng. Trong hành 
động kính ngưỡng, cúi đầu thật sâu trước điều ân 
nhiệm, tâm sẽ khai mở. Một khi rộng mở, tâm có thể 
phản ánh điều ân nhiệm, và, tiếp tục công phu sẽ chia 


sẻ được. 


Sau khi tôi được tu tập với thầy khoảng hai 
hoặc ba năm, thỉnh thoảng lão sư Sesso cho phép tôi 


đến và pha mực cho thầy viết thư pháp. 


56 


One day, the moment I appeared on the threshold and 
bowed, he said, 'You know, what 1s really Iimportant 
cannot be translated at all.' I had Just been confronted 
by difficultes of translations, especially of the old 
storles, because thouph they are freely told, and 
generally very freely rendered, 1t 1s by people who 
know what they are about. So I said, 'Yes,' and 
thought how glad I was that this had been truly 
emphasised. The Roshi looked at me and said, "No, 
no. You do not really understand. What 1s most 
Important cannot be translated.' I thought of the 
Koans, — all have got what technically 1s called an 
'eye' and 1f that does not come across or 1s slanted, 
the Koan or 'case' loses 1s point, though on the 
surface 1t 1s still the same story. I thought, yes, that 1s 
an Important point. 'Fooll What 1s really 1mportant 
cannot be translated!' Having seen In my face my 
mistaken graspIng at an Idea of mine, Sesso Roshi 
cied an example. Though Japanese, 1fs sense 1s 
readily accessible to us too. 'Just think of going to 
worshIp at a Shinto shrine. There 1s the grid where 
you place your offering. Then you pull at the straw 


rope with the little belÏ on top. 


S7 


Một ngày nọ, ngay lúc tôi xuất hiện trước ngưỡng 
cửa và cúi đầu, thầy bảo, 'Cô biết đấy, điều thực sự 
quan trọng không dịch ra được.' Tôi vừa gặp khó 
khăn khi dịch thuật, đặc biệt là những giai thoại cô, 
bởi vì dù kế ra thoải mái, và nói chung rất thoải mái, 
đó là do những người hiểu biết được. Vì vậy, tôi đã 
nói, 'Vâng' và nghĩ mình rất vui vì thực sự giai thoại 
được nổi bật. Lão sư nhìn tôi và nói, 'Không, không. 
Cô không hiểu. Quan trọng nhất thì không dịch 
được.' Tôi nghĩ đến công án—tất cả đạt được về mặt 
kỹ thuật gọi là 'mắt thấy' và nếu không truyền đạt rõ 
ràng hoặc bị thiên lệch, công án hay 'bản tắc' sẽ ý 
nghĩa thiết yếu, mặc dù trên bề mặt vẫn là mẫu 
chuyện đó. Tôi nghĩ, vâng, đó là điểm thiết yếu. 'Đồ 
ngu! Thực sự quan trọng thì không dịch được!' Nhìn 
mặt tôi, thấy tôi nhận biết mình sai lầm, lão sư Sesso 
bèn nêu ra một ví dụ. Mặc dù tiếng Nhật, chúng tôi 
cũng dễ hiểu ý nghĩa. 'Chỉ cần nghĩ đến đi cúng lễ tại 
đền thờ Thần đạo. Có tắm lưới chỗ quà cúng. Sau đó, 


bạn kéo sợi dây rơm có mặc chiêc chuông nhỏ. 


58 


The bell summons the deity (Kamn) so that 1t may 
come out of 1s little house up there and reveal 1tself 
to the worshipper who then folds his hands and bows 
in the Presence.' Sesso Roshi suddenly smiled and 
confinued, 'It 1s Irrelevant whether the detty 1s there 
or nof; 1t cannot be seen anyway! But what happens 
1n the heart of the sincere believer as he deeply bows 
in the Presence, that 1s the blessing — and that 


cannot be translated!' 


We necd to bear that in mind when we approach 
the religIous realm, when we see Pictures like 7 to 
10, hear or read storles which to us are mysferIes; 
they are to be revered, not to be understood. IfI think 
I can understand them, I have put them simply Into 
the category of'Oh, yes, nothing but...', and with that 
have lost the whole Impact. The mystery 1s gone, the 


heart closes up and feels desolate. 


Laurens van der Post tells a Zulu story. A 
herdsman had some beautful cows and he loved 
every one of them. One morning he found that they 


địd not g1ve any mIÏk. 


59 


Chiếc chuông triệu tập thần linh bước ra ngôi nhà 
nhỏ của thần trên đó và mặc khải cho người cúng, 
đang chắp tay và đảnh lễ trong Hiện Tại.' Lão sư 
Sesso bỗng mỉm cười và nói tiếp, 'Không cần biết vị 
thần có mặt hay không: dù sao thì chắng ai nhìn 
thấy! Nhưng điều xảy ra trong tâm người tín đồ 
thuần thành cúi đầu sát đất trong Hiện Tại, đó là 


phước lành—và phước lành thì không dịch được!" 


Chúng ta cần ghi nhớ điều trên khi tiếp cận giới 
xứ tôn giáo, khi thấy những bức Tranh từ 7 đến 10, 
nghe hoặc đọc những truyện kế đối với chúng ta là bí 
ân; truyện phải được tôn kính, không phải được hiểu. 
Nếu nghĩ rằng tôi có thể hiểu, tôi đã đơn giản đưa 
truyện vào phân loại 'Ô, vâng, không có gì ngoài ..., 
và như thế đã mất toàn bộ tác dụng. Sự bí ân đã biến 
mất, trái tim khép lại và cảm thấy hết sức sống. 

Laurens van der Post kể một câu chuyện Zulu. 
Một người chăn có con bò đẹp và thương hết bây. 


Một buổi sáng anh thấy bò không có sữa. 


60 


He was rather unhappy and thought he had mistaken 
their grazing; so he was very careful to put them to 
good pasture that day. However, the next morning 
they were again without milk. He was mostf upset and 
went to enormous trouble to find them lusclous 
grazing, anticipating what amount of frothing, 
creamy milk he would get; but next morning they 
were again dry. He began to feel suspIclous and In 
the evening, he corralled the cows and hid himself to 
wafch. At about midnipht, ladders came down from 
the sky, and a whole flock of heavenly maidens 
swarmed down, each with a little calabash on her 
arm. They began milking the cows, then drank the 
milk and made merry, dancing about. Angrily he 
rushed from his hiding place. 'You are stealing my 
milkl What are you doing to my cows?' But they all 
quickly climbed the ladders again and pulled them 
up. All except one maiden, who was foo far away 
and could not reach a ladder In time. The cowherd 
srabbed her. 'What have you done to my cows? 
Suddenly he realised how beautiful she was, and 
said, TNow you are going to stay here and be my 


wfe.' The maiden answered, 


61 


Anh không vui và nghĩ rằng có gì sai sót khi anh thả 
bỏ đi ăn cỏ; vì vậy, anh cân thận dẫn chúng vào đồng 
cỏ tốt ngày hôm đó. Tuy nhiên, sáng hôm sau vẫn 
không có sữa. Anh rất buồn và thật bực bội khi thấy 
chúng gặm cỏ ngon lành, anh dự đoán sẽ có nhiều 
sữa nhiều bọt nhiều kem sẽ nhận được; nhưng sáng 
hôm sau vẫn khô khan. Anh bắt đầu nghi ngờ và 
chiều tối, anh lùa bò vào chuồng và ấn núp để xem. 
Khoảng nửa đêm, từ trên trời rơi xuống nhiều chiếc 
thang, và một đám thiên nữ trèo xuống, mỗi người 
mang một vỏ trái bầu nhỏ trên tay. Họ bắt đầu vắt 
sữa bò, rồi uống sữa thỏa thuê, nhảy múa. Tức giận 
anh vội rời chỗ núp. 'Mấy bà đang ăn cắp sữa của tôi! 
Làm gì với bầy bò của tôi?' Nhưng tất cả đám thiên 
nữ nhanh chóng leo lên thang và kéo thang lên. Cả 
đám đi hết trừ một thiên nữ, ở quá xa không đến kịp 
trèo lên một chiếc thang nào. Người chăn túm lấy cô. 
'Cô làm gì với bầy bò của tôi?' Anh chợt nhận ra cô 
ấy quả xinh đẹp và nói: 'Bây giờ cô ở lại đây và làm 
vợ tôi.' Cô gái trả lời: 


62 


I will stay, and I will brmg you fortune and 
happIness and Increase. There 1s only one condition. 
My little calabash — never, never, never must you 
look 1mfo 1t. It contains good fortune for both ofus.' 
So the litle calabash with 1ts hd was put on the 
window sill, and they lived happlly for a time. The 


cows thrived and everything prospered. 


Under such circumstances I1nevitably the 
calabash began to exert an 1rresistible afttraction. The 
cowherd could not help 1t; ever more he felt he must 
know what was In 1t. He tried to keep his promnse, 
but one day the attraction was too strong. His wIfe 
was out with the cows, so he stealthily approached 
the window sill, and lifting the lid a trifle, cautlousÌy 
peered Inside — and burst out laughing. There was 
nothing 1n 1t! He laughed and laughed and laughed. 
In the evening, when hIs wife came back, he was still 
laughing. She realised what had happened, and cried 
out, "What did you do?' He, still laughing, said, 'Oh 
you woman, you silly woman! Why have you made 
such a song and dance about that calabash? There 1s 


nothing 1n tt" 


63 


'Tôi sẽ ở lại, và tôi sẽ mang may mắn và hạnh phúc 
thập bội đến cho anh. Chỉ một điều kiện. Vỏ trái bầu 
nhỏ của tô—không bao giờ, không bao giờ, không 
bao giờ được nhìn vào trong. Trái bầu đựng may mắn 
cho cả hai chúng ta.' Vì vậy, Vỏ trái bầu nhỏ có nắp 
đặt trên bệ cửa số và họ sống hạnh phúc một thời 
gian. Đàn trâu phát triển tốt và mọi thứ đều thịnh 


VƯỢNE. 


Trong tình huống như vậy chắc chắn trái bầu 
phát ra sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. Người chăn 
không cầm lòng được; anh muốn biết có gì trong đó. 
Anh ráng giữ lời hứa, nhưng một ngày nọ, sức quyến 
rủ quá mạnh. Vợ anh đã ra ngoài đồng với đàn bò, vì 
vậy anh lén đến bệ cửa số, và nhắc cái nắp lên, thận 
trọng nhìn vào trong——anh phá lên cười. Không có gì 
trong đó! Anh cười và cười và cười. Chiều tối, khi vợ 
trở về, anh còn cười. Cô vợ biết chuyện gì đã xảy ra 
và kêu lên 'Anh đã làm gì?' Anh, vẫn cười, nói: 'Ôi 
bà ơi, bà thật ngốc nghếch! Tại sao phải sáng tác bài 
hát và nhảy múa vì trái bầu đó? Không một vật trong 


đót 


64 


She burst out cryimng. 'You have allowed our 
happIness together to fly away; now there 1s nothing 
left, and I must go away.' She took the calabash 
which had seemed empty, and putting 1t over her 
arm, left, going towards the sunset, and was never 


Seen agaIn. 


That 'nothing but' — 1Ý we want to see, 1Ÿ we 
want to ørasp, to possess ourselves of and to hold 
with our little ipgnorant mind the contents of the 
calabash, or of the Buddhist teachings, and think we 
understand! If we look thus at a mystery, 1t runs 
away to 'nothing but and we become mean and 
shallow. So from our side, 1n front of the mystery 
there 1s only one move or gesture — a bow. Then 
possibly for a moment, the heart lights up and 
reflects 1t, beckoning us onto the mountain peak. If 
we have worked enough and the gentled bull has 
vanished, has become human — not Just forgotten 
but transformed to human stature the calamity of 
becomnng a bull man or a bull woman cannot befall 


uUS. 


65 


Cô vợ bật khóc. 'Ông đã khiến hạnh phúc chúng ta 
bay mất rồi; bây giờ không còn gì, tôi phải ra đi.' Cô 
lấy trái bầu không cầm trên tay, rời đi, về phía hoảng 


hôn và không bao giờ thấy cô trở lại. 


'Không một vật này chẳng là gì —nếu chúng ta 
muốn thấy, muốn nắm lấy, sở hữu cho mình và giữ 
lại với tâm ngu s1 nhỏ mọn của chúng ta đối với nội 
dung của trái bầu, hoặc giáo lý đạo Phật, và nghĩ 
mình hiểu! Nếu chúng ta nhìn vào một điều ân 
nhiệm, sẽ biến thành 'không một vật chăng là gì' 
ngoài việc chúng ta xấu xa và nông cạn. Vì vậy, từ 
phía chúng ta, trước điều ân nhiệm chỉ có một hành 
động hoặc cử chỉ— đảnh lễ. Rồi có lẽ trong khoảnh 
khắc, tâm sáng lên và phản chiếu sự ân nhiệm, sẽ vẫy 
gọi chúng ta lên đỉnh núi. Nếu chúng ta đã tu tập đầy 
đủ và trâu thuần hòa đã biến mắt, đã thành người— 
không chỉ quên mất mà biến thành tầm vóc con 
người, tai họa vì trâu thành nam hay nữ giới không 


thê xảy ra với chúng ta. 


66 


The bowing 1s then the confirmation of the entrance 
to the peak, of the Deep Secret, on which there 1s no 
place for human folk to settle down —— because 1t 1s 


not a place. 


So, without settling down, where does the next 
step go? There 1s no end; and the man 1s still here. 
There 1s but one thing which 1s not yet known to him. 
The texts also state clearly what 1s necessary to 
follow the Buddhas path, and they also list the 
difficulties for us and say what needs to be laid down 
— [I. But I has very deep roots. An Individuality, or 
whatever suifs 'me', or what might be possible for me 
though not possible for you, all these need to be laid 
down. Then there are still some remnants—there 1s a 
being, a living being that also needs to be laid down. 
Finally what needs to be laid down so that the whole 
roof of I 1s uplifted, 1s a lIfe. 


+ 


G7 


Việc cúi đầu đảnh lễ là sự xác chứng lên đỉnh núi 
Thâm Mật, trên đó không có nơi nào đê dân gian 


định cư—bởi vì đó không phải là một nơi chốn. 


Vì vậy, chưa giải quyết thì bước tiếp theo đi 
đâu? Không có kết thúc; và người vẫn còn ở đây. Có 
một điều mà anh chưa biết. Nguyên văn cũng nêu rõ 
điều cần thiết noi theo Phật đạo và cũng liệt kê 
những khó khăn cho chúng ta và bảo cần buông 
xuống—cái tôi. Nhưng cái tôi có cội gốc rất sâu dày. 
Cá tính, hoặc bất cứ điều gì phù hợp với 'tôi, hoặc 
khả dĩ đối với tôi mặc dù không hợp với bạn, tất cả 
việc này cần phải buông xuống. Sau đó, vẫn còn một 
số tàn dư tồn tạ —một sinh mạng, một chúng sinh 
cũng cần buông xuống. Cuối cùng, điều cần phải 
buông xuống để toàn bộ gốc rễ của cái tôi được nhố 


lên, chính là một cuộc sông. 


68 


§. EORGET BOTH SELE and OX 
Vamada Mumon 
PREFACE: 


Shedding worldly feelinss, cerasing holy 
thoughts, 

You do not linger where the Buddha is, 

You dash right past where the Buddha ïs not. 

Don't ding to duality, or the thousand-eyed 
one will soon find vou. 

Hf birds were to bring you flowers, what a 


disøraceful scene. 
VERSE: 


Whip and line and you and the ox, all gone fo 
©€rnpHness 

Imto a blue sky for words foo vast. 

Can a snowƒlake survive the fire oƒ a flame 
pư? 

Attaim this, truly be one with the masters 0ƒ the 


pasí. 


69 


TRANH THIÊN TÔNG SỐ 8: NGƯỜI TRÂU 
ĐỀU QUÊN 

HT Thích Thanh Từ dịch 

DÂN: Tình phàm 

rơi rớt, ý thánh đều 

không, chỗ có Phật 

chẳng cần ngao du, chỗ 

không Phật phải chạy 

qua gấp. Hai đầu 


không dính, ngàn mắt 


Ÿ? khó xem. Trăm chim 
ngậm hoa, một trường 
bối rồi. 
TỤNG: 


Tiên sách nhân ngưu tận thuộc không 
Bích thiên lru quách tín nan thông 
Hồng lô diệm thượng tranh dung tuyết 
Đáo thử phương năng hiệp Tổ Tông. 
(Roi gậy người trâu thảy đều không 
Trời xanh thăm thắm tín chẳng thông 
Lò hông hừng hực nào dung tuyết 
Đến đó mới hay hiệp Tổ Tông.) 


70 


8. YAMADA MUMON 


In this, the eighth picture tiled "Forget Both 
Self and Ox", there 1s no satori or awakening, no 
Dharma to be awakened to, and no self awakened. 
Here buddha-nature stands completely and totally 
revealed. This 1s the culmination of practice and the 
completion of discipline. It 1s, in other words, the 
perfect circle. Zen monks have been drawing the 
circle since anclent times and to the drawing of the 
circle, they have appended verses like "Is this a rice 
cake, or a dumpling, or a barrel hoop?” and "Eat this 
and then go have some tea." Sengals verse wWas 


““Thirteen, seven.” 


These verses are saying, these perfect things are 
our Buddha-nature. Perƒfecf roundness sugøesfs vasf 
emptiness. l† lacks nothing and has nothing In eXC€SS. 
It is neither male nor female, neither young nor old, 
neither rich nor poor, neither learned nor unlearned, 
neither good nor bad. It is the complete Just—so 


world of sator1. 


Shedding worldly feelinss, erasing holy 
thoughts, 


71 


8. SƠN ĐIÈN VÔ VĂN 


Trong tranh số 8 "Người Trâu Đều Quên," 
không còn kiến tánh hay ngộ, không có Pháp để 
chứng và không có người ngộ. Ở đây Phật tánh hiển 
lộ toàn diện. Đây là đỉnh cao công phu và viên mãn 
tu tập. Nói cách khác, vòng tròn viên tướng. Thiền 
tăng đã biết vẽ vòng tròn từ thời xưa và với hình 
vòng tròn, họ thêm những câu như "Có phải đây là 
bánh gạo, hay bánh bao, hay vành đai cái thùng?" và 
"Ăn bánh uống trà." Câu thơ của Tiên Nhai là “Mười 


ba, bảy.” 


Những câu này là ngữ lục, những vật viên mãn 
này là Phật tánh nơi chúng ta. Tròn đồng thái hư, / 
Không thiếu không dư.” Chắng nam chăng nữ, chẳng 
trẻ chăng già, chẳng giàu chăng nghèo, không dốt 
cũng không hay chữ, không tốt cũng không xấu. Chỉ 
là viên mãn—là cõi giới giác ngộ. 


Tình phàm rơi rót, ý thánh đều không, 





9 Tín Tâm Minh của Tam Tổ Tăng Xán: Viên đồng thái hư / Vô 
khiêm vô dư. 
72 


Those worldly feelings, like needing a drink or 
desining a pretty girl, have long ago disappeared. 
Now you are like a completely polished mirror, like 
the frosty moon shinng with 1ís cold clear light. 
And, 1f you are asking, 1s there here anything that 
smells of something wonderful like satorI, that toO 1S 


gone. 


Once there was a man who was thinking of 
gIving his daughter in marrlage. He had his daughter 
Visit a teacher of ethics so that she could learn the 
attitude proper to a young wife. When she came 
back, he asked her, "What did he tell you?" 


"He said that when I get married and become a 
wife, lI must not show any filHial plety or 


consideration for my parents. " 


The father was enraged and stomped off to the 
teacher's house. "I thought you were a great teacher; 
I had high respect for you. But 1t seems you are an 
ufter charlatan. You tell young women who are øoIng 
to get married that they should have no consideration 
for their parenfs. Thafts outrageousl Are you serIous 


about this heartless attitude towards parents?" 


73 


Ngũ dục thế gian, tài-sắc-danh-thực-thùy không còn. 
Bạn bây giờ như mặt gương hoàn toản trong sáng, 
như trăng lạnh chiếu soi với ánh sáng băng giá trong 
suốt. Và nếu hỏi có hương vị tuyệt diệu nào như là 


ngộ, tât cả đêu mât hết. 


Một ông bô muôn gả con gái, bảo con đên hỏi 
một vị thây vê giới luật cách cư xử của một người vợ 


mới. Cô gái khi về nhà, ông bố hỏi: "Thầy dạy sao?" 


"Thầy bảo khi lập gia đình, thành người vợ, 
không nên tỏ vẻ trung thành và kính nề cha mẹ." 

Ông bó nổi giận đi ngay đến nhà vị thầy, nói: 
"Tôi nghĩ thầy là đại sư; tôi đã rất kính trọng thầy. 
Nhưng xem ra thầy chỉ là tên ba hoa. Thầy bảo người 
sắp lập gia đình không nên kính trọng cha mẹ. Thật 
là xúc phạm! Thầy nói là không được thương yêu 


cha mẹ, phải thật vậy không?" 


74 


"Ridiculous! Thafs not what Ï am sayIng. One 
should not be considerate of parenfs but, even more, 
one should not be Inconsiderate of parenfs. If you go 
around thinking, Now IƑm being considerate of my 
parents,' this 1s not really being considerate of your 


parents." 


In the same way, If you go around thinking: 
"Ive had satorl, Ứm enlightened," this 1s not really 
satorI or enlightenment. If you think "I am pure In 
mind,” then you have Just muddied 1t. 


You do not linger where the Buddha is, 
You dash right past where the Buddha ïs not. 


You must not loiter around any place where the 
Buddha 1s or where there 1s satori. These days there 
seems fo be a lot of "Thank you," and "I am much 
obliged to you," and "You shouldn't do that Just for 
my sake," on every occasion. There 1s nothing wrong 
1n all thìs. There 1s a lot of religious feeling here, but, 
so long as there 1s any feeling of gratitude leff, 1t 1s 
not øenuine. People who say such things have not yet 


returned to their original home. 


75 


"Quái lạ! Tôi không có nói như thế. Không nên 
kính nề cha mẹ, nhưng cũng không nên bất kính. Nếu 
ông nghĩ là 'Mình đang kính trọng cha mẹ,' tức 


không phải là thực sự kính trọng." 


Cũng vậy, nếu cứ nghĩ quanh quấn: "Ta đã 
chứng, ta đã ngộ," thì không thực sự chứng ngộ. Khi 


nghĩ là "tâm mình thanh tịnh," tức đã ô nhiễm. 


chỗ có Phật chẳng cần ngao du, 


chỗ không Phật phải chạy qua gắp. 


Bạn không nên ngao du chỗ nào có Phật hay có giác 
ngộ. Ngày nay có nhiều câu như "Cám ơn," và "Tôi 
rất biết ơn ông," và "Ông chớ làm thế vì tôi," tùy 
theo tình cảnh. Không có điều gì sai quấy hơn như 
thế. Có rất nhiều cảm giác đạo đức ở đây, nhưng bao 
lâu còn cảm giác biết ơn thì không phải chân thật. 


Người nói những câu như thế thì chưa thật sự về nhà. 


76 


They are still guests In the house of Buddha; that 1s 
why they go around beIng so polite. 


There was once a zmyokònin'° named Shomafsu 
1n the repglon of Sanuki who one day was taking an 
afternoon nap 1n front of the Iimage of the Amida 
Nyorai Buddha. One of his companions came upon 
him and scolded hìm: "Hey, Shomatsu, you fool. 
Youre displaying Improper behavior In front of 
Amida Nyoral. No one lies down and takes a nap in 
front of the Buddha." 


At this, Shomatsu drowsily propped himself up 
and said, "Its Just because this 1s right 1n front oŸ our 
øoya [parenf] that I was taking my nap here. You 
think that you mustn take a nap 1n front of our oya, 
but that shows you are only a step-child of the 
Buddha." So long as you are still going around 
saying "Thank you" and "Excuse me”, you stIll have 
not gone home to your Mother and Father, to your 


Øy4; yOu are Jusf vIsifing as a guest. 





19 In the Japanese Pure Land Buddhist tradition, myokonin are 
persons considered particularly saintly. They are characterized by 
humility, joy, anonymity and a complete absence of self-regard. 

Tĩ 


Họ vẫn còn là khách trong ngôi nhà Phật; nên 


phải lòng vòng lịch sự lễ phép. 


Có một diệu nữ nhân'!! tên là Shomatsu trong 
vùng Sanuki một hôm ngủ trưa trước tượng Phật A- 
đi-đà. Một người bạn bắt gặp và rÂy: "Nè, Shomatsu, 
cô thật dại, hành vi không đứng đắn trước Phật A-di- 
đà. Không ai nằm ngủ trước Phật." 

Shomatsu lười biếng trỗi dậy và nói: "Tôi chỉ 
ngủ trưa ở đây trước mặt đắng cha lành. Nghĩ rằng 
không nên ngủ trưa trước mặt cha mẹ, tức ông chỉ là 
con nuôi của Phật." Bao lâu bạn còn lòng vòng nói 
"Cám ơn" và "Xin lỗi," bạn chưa về nhà Cha và Mẹ 


mình; bạn chỉ là khách viếng thăm. 





11 Theo tông Tịnh Độ Nhật chỉ cho người đặc biệt thánh thiện, tánh 
tình khiêm cung, vui vẻ, hoạt bát và hoàn toàn không ngã chấp. 
78 


The Preface says not to remain 1n any place 
where the Buddha 1s, not to stay 1n any place so 
restricted and confined. If so, does that mean we 
should stay in some place where the Buddha 1s not, 
where there 1s no truth? Not at all. The preface 
confinues, "You do not lỉnger where the Buddha 
is, You dash right past where the Buddha ïs not." 
Where there 1s no Buddha, run smartly past wIthout a 
backward glance. You should not assoclate with the 
"Thank you, thank you" group, but that does not 
mean that you should Joimn the halfwits always 


hanging around the rallway station. 


Making a display of being considerate toward 
your parents 1s bad, but being Inconsiderate toward 
VOUr parenfs 1s even worse. Things that smell of 
Buddhism are disagreeable but things that have 
absolutely no whiff of Buddhism are even worse. 
What then should one do? Be complete; be round. 
Not thinking 1s best. 


Don't clỉng to duality, or the thousand-eyed 


one will soon find vou. 


79 


Lời Dẫn nói chỗ có Phật không nên ngao du, 
không nên ở lại chỗ nào hạn hẹp, bó buộc. Nếu vậy 
có phải chúng ta phải ở chỗ không có Phật, chỗ 
không có lẽ thật? Không phải vậy. Lời Dẫn nói tiếp: 
"chỗ có Phật chẳng cần ngao du, chỗ không Phật 
phải chạy qua gấp." Chỗ không Phật phải chạy qua 
gấp, không ngoái đầu nhìn. Bạn không nên dính với 
nhóm "Cám ơn, cám ơn," nhưng không có nghĩa phải 
đi theo bọn khờ đại luôn quanh quần ở bến xe. 

Không nên lộ ra vẻ kính trọng cha mẹ, nhưng 
bất kính lại càng tệ hại. Việc gì phảng phất mùi đạo 
Phật thì không hay nhưng không tỏa ra chút nào Phật 
giáo lại càng tệ hại. Phải làm sao? Phải viên mãn. 
Không khởi niệm là tốt nhất. 


Hai đầu không dính, ngàn mắt khó xem. 


80 


No attachment to beimng grafefUl and no 
attachment to being ungrateful, no lingering where 
the Buddha 1s and no lingering where the Buddha 1s 
not—If you can understand this state, then not even 
the thousand-eyed one can find you. "”Thousand-eyed 
one” refers to the Bodhisattva Kannon who 1s said to 
have a thousand hands and a thousand eyes. Not even 
the many-eyed Kannon will notice you; not even 
Shakamuni Buddha will know of you. "Recently 
Daddy's been going to the temple. We dont know 
whafs gotfen Info his head these days." "My wife has 
started to get assertive and now shes doing zazen; 
Im her husband and even I dont know whafs she's 
thinking." "My daughter these days 1s acting a littfle 
strange. She goes to the temple a lot. She's not like 
the other girls her age. I don know whafs goIng on 
Iinside her head." Well, you are not supposed to know 
whafs going on. Because nothing 1s going on. Just 


that 1s the state you must attaIn. 


H birds were to bring you flowers, what a 


disøraceful scene. 


81 


Không dính mắc vào nhớ ơn cũng không chấp 
dính vào vô ơn bội nghĩa, không chấp vào chỗ có 
Phật và không chấp vào chỗ không Phật—khi nhận 
biết tâm thái này, bậc thiên nhãn cũng khó tìm ra 
ông. "Bậc thiên nhãn" chỉ cho Bồ-tát Quán Âm thiên 
thủ thiên nhãn. Ngay cả nhiều mắt như Quán Âm vẫn 
không nhận ra ông; ngay cả Phật Thích-ca Mâu-mi 
cũng không nhận ra ông. "Mới đây Ba hay đi chùa. 
Không biết trong đầu Ba nghĩ gì." "Vợ tôi bắt đầu có 
thái độ tự tin và giờ đây tọa thiền; tôi là chồng mà 
không biết cô ta suy nghĩ điều gì." "Con gái tôi dạo 
này thấy hơi lạ. Hay đi chùa. Không giống các cô gái 
đồng trang lứa. Tôi không biết cái gì trong đầu nó." 
Tốt, bạn không biết điều gì xảy ra. Bởi vì không một 


vật xảy ra. Chỉ có tâm thái bạn cần đạt tới. 


Trăm chỉm ngậm hoa, một trường bôi rôi. 


82 


This verse refers to an anecdote about the 
Chinese monk, Gozu Hoyu ZenJi who went on tfo 
receve Dharma transmisson from the Fourth 
Patriarch Doshi Zenji. Gozu Hoyu retired to the 
mounfains In order to devote himself to relentless 
practice and discipline; many people came to him 
seekinng refuge 1n the Buddha-dharma. It 1s not 
surprising that people came to him; his power and 
attainment were so apparent that 1t 1s said that even 
the birds in the mountain forests came bearing 
flowers In theIr beaks to lay before him. Now this 1s 
the Interesting part. When finally he penetrated the 
Great Matter under the Fourth Patriarch Doshin 
Zenj1, the birds stopped bringing flowers to hm. 


That conscIousness that not even the thousand- 
handed Kannon will notice doesn't amount to much 
1ƒ 1t can be still spotted by birds 1n the w1ld. It should 
not be recognIzable by Tom, Dick or Harry. Ifs still 
not øood enouph 1f your consciousness 1s the kind 
that Inspires awe and gratitude 1n people, that makes 
people talk about you. I 1t 1s, this 1s a disgraceful 


Scene. 


83 


Câu này trích từ giai thoại một thiền sư Trung 
Hoa là Ngưu Đầu Pháp Dung, khi được Tứ tô Đạo 
Tín truyền pháp. Ngưu Đầu Pháp Dung quy ẩn trong 
núi dấn thân vào công phu tu tập không dừng nghỉ; 
nhiều người tìm đến Sư cầu Phật pháp. Không lạ khi 
có người tìm đến Sư; năng lực và sự chứng đạt của 
Sư quá rõ ràng đến nỗi chim rừng trong núi ngậm 
hoa bay đến cúng dường. Giờ đây mới là chỗ lạ. 
Cuối cùng thấu suốt Đại Sự dưới trướng Tứ Tổ Đạo 


Tín thì chim không cúng dường hoa nữa. 


Tâm thức mà thậm chí Quán Âm ngàn tay nhận 
thấy cũng không giá trị bằng bị chim rừng phát hiện. 
Phải là cha Căng chú Kiết cũng không phát hiện mới 
được. Cũng chưa hay lắm nếu như tâm của ông tạo 
ảnh hưởng kính sợ hay biết ơn, khiến thiên hạ phải 


nhắc đến ông. Nếu như thế, thật đáng hồ thẹn. 


84 


The word translated "disgraceful" here 1s derived 
from an old Indian word that originally meant 
"shameful". For a monk In training, to be praised by 
Tom, Dick or Harry 1s cause for shame. How mụuch 
more unsightly are those religIous movemenfs these 
days which lead people around by flaunting theIr 
humility and goodness. "Hes a livinng godl!" "A 
miracle has occurred!”" If that 1s what 1s being said 
about you, thafs bad. And an even uglier spectacle 
are those people who decerve others Into saying such 


things. 


The state of consclousness known as "Forget 
Both Self and Ox" 1s a truly elevated state that 
neither Kannon nor Shakamunmi knows about or has 
even heard of. It 1s not easy to attain this state. And 
even should you atfain 1t, people will not recogn1ze 
1. When 1t comes to religion, people are really at a 
low level. When 1t comes to religlon, even cabinet 
ministers, corporafon presidents and Important 


officials suddenly go glassy-eyed. 


85 


Ở đây dịch từ chữ Án cổ nguyên khởi có nghĩa “hỗ 
thẹn.” Đối với một vị tăng đang tu tập, được cha 
Căng chú Kiết khen ngợi, là nguyên nhân hỗ thẹn. 
Thật là không đẹp chút nào khi những phong trào tôn 
giáo thời nay dẫn dắt thiên hạ đến chỗ phô trương 
lòng tốt và tính khiêm cung. "Ông ấy là thánh sống!" 
"Phép mầu xuất hiện!" Nếu họ nói về bạn như thế, 
thật là tệ hại. Và ngay cả những người làm thất vọng 


người khác khi nói như thê càng xâu xa hơn. 


Tâm thức gọi là "Người Trâu đều quên" thực sự 
cao hơn tâm thái mà không vị Bồ-tát Quán Âm nảo 
cũng không đức Phật Thích-ca nào thấy hay nghe 
được. Không phải dễ đạt đến tâm thái này. Và ngay 
cả bạn có đạt đến, thiên hạ cũng sẽ không biết. Đến 
với tôn giáo ai thực sự đều có trình độ thấp. Ngay cả 
bộ trưởng, chủ tịch hiệp hội và viên chức cao cấp 


bỗng nhiên như mang mắt giả thủy tỉnh. 


86 


VERSE: 


Whip and line and you and the ox, all gone fo 


©Inpfiness, 


Both the whip and line which you used to tran 
the ox have now become unnecessary. Koans have 
become unnecessary. The person who was awakened 
and the Dharma to which the person was awakened 
have all turned Into emptiness. All have been swept 


away leaving not a speck of dust. 
TImto a blue sky for words foo vast. 


When clean, clear blue Just fñills the entire sky, 
there 1s no way to communicate that; 1 1s too vast for 
words. There 1s no way for you to send a teleøram or 
write a letter, no way to get even a handhold. It 1s not 
transmitted by word of mouth. It 1s that totally clean 
state of consclousness which transcends time and 


transcends space. It 1s that "Utter vastness, no 


holiness" of which Bodhidharma spoke. ˆ 


Can a snowflake survive the fire of a 


flamepit? 





12 "Utter vastness, no holiness” — Blue Cliff Record, Case 1. 
87 


TỤNG: 
Roi gậy người trâu thảy đều không. 


Cả hai roi và gậy dùng để điều phục trâu bây 
giờ không cần thiết. Công án cũng không cần thiết. 
Người chứng ngộ và Pháp đã ngộ tất cả đều không. 


Tất cả đều quét sạch trơn không còn mảy bụi. 
Trời xanh thăm thắm tín chẳng thông. 


Khi sạch trơn, một màu xanh thăm thắm phủ 
khắp bầu trời, không có cách nào để tương giao; quá 
bao la không nói nên lời. Không có đường nảo để gửi 
điện tín hay viết thư, không có chỗ để vịn tay. Không 
truyền thông được qua ngôn ngữ cửa miệng. Đây là 
tâm thức hoàn toàn trong sạch vượt thời gian và 
không gian. Là "Quách nhiên vô thánh!3" như Tổ Bồ- 


đê Đạt-ma đã nói. 


Lò hông hừng hực nào dung tuyết 





13 “Rỗng rang không thánh,” Bích Nham Lục, tắc 1. 
88 


No matter how much snow you put Into the red 
flames of a burning furnace, 1t all melts away. Willy- 
milly 1t all melts away and nothing 1s left behind. The 
snowflake "Good”" falls in and melts away; the 
snowflake "Bad" falls in and melts away. Both 
enlightenment and 1gnorance, both devil and Buddha, 
all melt away. This 1s the state of conscIousness 


called "Forget Both Self and Ox." 


Attain this, truly be one with the masfers of 


the past. 


Once you atfain this state, you understand Zen 
for the first time. lt means that your mind 1s Just the 


same as Bodhidharma's Immovable mind. 
Waka: 


No clouds, or moon, or cass1a tree, 


Swept clean, 


Lost In the sky.ˆ 





14 The last phrase of the Waka is uwa no sora, which "sky above". 
This phrase contains a triple pun. Uwa no sora also means "absent- 
minded"”, with the same feel as the English «off in the clouds”. As 
well, the character for sky (sora), when read ku, is the Buddhist 
term for emptiness. "Lost in the sky” is our attempt to capture some 
of these nuances. 


89 


Bỏ tuyết vào lò lửa đang cháy đỏ kiểu nào đi 
nữa, cũng chảy tan hết. Dù muốn dù không đều đốt 
cháy tan hết và không một vật còn lại. Bông tuyết 
"Tốt" rơi xuống và chảy tan hết; bông tuyết "Xấu" 
rơi xuống và chảy tan hết. Cả hai ngộ và mê, cả hai 
ma và Phật, tất cả đều tan hết. Đây là tâm thức 
"Người trâu đều quên." 

Đến đó mới hay hiệp Tổ Tông 

Một khi đạt đến tâm thức này, lần đầu tiên bạn 
hội thiền. Có nghĩa tâm bạn đồng với tâm bất động 
của Tổ Bồ-đề Đạt-ma. 

Hoà Ca: 

Không mây, không trăng, không cả cây đa, 

Quét sạch sành sanh, 


Mắt hút vào trời không'Š 





15 Cụm từ cuối cùng của Waka là uwa no sora, "bầu trời phía trên". 
Cụm từ này chơi chữ ba. Uwa no sora cũng có nghĩa là "thất tâm", 
với cùng cảm giác như tiếng Anh «tắt trong mây". Đồng thời, ký tự 
cho bầu trời (sora), khi đọc ku, là thuật ngữ Phật giáo cho cái 
không. "Mất hút, trời không" là nỗ lực của chúng ta để nắm được 
một số sắc thái này. 

90 


Up ti now clouds covered the moon causing 
you worry but now even the clouds have gone. Then 
the moon carne out for you to admire but 1t too has 
gone. Legend says there 1s a cassia tree In the moon 


but 1t too has gone leaving nothing behind. 


From the begInning nothing 1n the heart, 


Dream or reality, what do you say? 


This 1s "Fundamentally there 1s not one thing." 
Thịs 1s the "perfect circle." The Buddha—nothing 1n 
excess; the fool—nothng lackmg. This 1s the 
completeness of vast emptiness, the realm of the 
perfect circle where all has been swept away. There 
1s an old story that Gudo Osho drew a cIrcle around 
the great warrlor Miyamoto Musashi and that 
Miyamoto Musashi could not get out of 1t. That 1s 
what we are tfalking about, the Inner secret of Zen. 
This mìnd 1s beyond the highest peak of Everest, the 
world of our hiphest pinnacle. If you do not 
penetrate this sfate to 1fs limifs, you cannot say that 


you have understood Zen. 


91 


Từ trước đến đây mây che mờ vằng trăng khiến 
bạn rối loạn nhưng bây giờ mây tan hết. Rồi vằng 
trăng ló dạng cho bạn ngắm nhìn nhưng trăng cũng 
mắt luôn. Truyền thuyết nói có cây đa trên mặt trăng 


nhưng cũng biến mắt không một vật để lại. 


Xưa nay không một vật trong tâm, 


Mộng hay thực, biết nói sao đây? 


Đây là "Xưa nay không một vật," là "viên 
tướng." Nơi Phật không dư; nơi phàm—không 
thiếu. Đây là tròn đồng thái hư, cảnh giới của viên 
tướng nơi mọi vật đều quét sạch sành sanh. Có câu 
chuyện xưa Ngu Đường Đông Thật vẽ vòng tròn 
viên tướng quanh vị võ sĩ đạo nổi tiếng Miyamoto 
Musashi và võ sĩ không bước ra khỏi. Đây là điều 
chúng ta đang nói đến, bí ân nội tại của Thiền. Tâm 
này vượt khỏi đỉnh cao Everest dãy Hy-mã-lạp-sơn, 
tột đỉnh nóc nhà thế giới. Nếu không thâm nhập tâm 
thái này đến tận cùng, bạn không thể nói bạn hội 


Thiên. 


92 


lt 1s not a mafter of passing or not passing koans. If 
does not matter how many koans you have passed. 
Grasp this sharply honed conscIousness firmly and 
for the first time, you wIÏlÏ experlence kensho Jjobufsu, 
"see your own nature and become Buddha". No 
matter what you are doing, go straipht into the 
samadhi of Mu, dịe cleanly and then do 1t. lt 1s 
because you are sfill trying to save some breath that 
you fail. You must throw your life away, then there 
1S no self that remains; not even so much as the tip of 
a hatrs worth of self remains. Not even the Mu that 
you have been working on remains. There 1s neither 
trainng hall nor sanzen, Just an empty mirror, honed 
and polished. Not even that remains. This state when 
attained 1s called "Directly pointing to one's heart 
and mind," "Seeing one's own nature and becoming 
Buddha." For all of us, 1t 1s the goal of practice. 
Everyone, you must all push yourself to the utmost 
and attain this state at least once. 


+ 


93 


Đây không phải là vấn đề thấu phá công án được hay 
không. Không cần biết bạn đã thấu phá bao nhiêu 
công án. Lĩnh hội vững chắc tâm thức mài nhẫn và 
sắc bén này và lần đầu tiên, bạn chứng nghiệm "kiến 
tánh thành Phật." Không cần biết đang làm gì, hãy 
thăng vào tam-muội Không, đại tử thật sạch hết và 
thực hành đi. Chỉ vì bạn còn gắng năm níu vải hơi 
thở nên thất bại. Bạn phải ném bỏ đời mình, rồi 
không còn cái ngã; không còn mảy may cái ngã trên 
đầu sợi lông. Không cả Không! đã giữ lại để tham. 
Không còn thiền đường kế cả phòng tham thiền, Chỉ 
chiếc gương không, mải nhẫn thín. Và cả gương 
cũng không còn. Tâm thức này gọi là "Trực chỉ nhân 
tâm," "Kiến tánh thành Phật." Đối với tất cả chúng 
ta, đây là cứu cánh tu tập. Mọi người, kế cả bạn đều 
phải dấn thân mạnh tới cứu cánh và chứng đạt tâm 


này ít nhất một lần. 


94 


8. SHENG YEN 


In the eighth picture, neither person nor 0x 1S fO 
be seen. There 1s nothing In the pIcture but an empty 
circle. Ifthe ox represents the awareness of one's true 
nature, and the oxherder the subJective Intention of 
the practioner who takes 1t as the obJect of 
cultivation, then 1t stands to reason that both the ox 
and the oxherder must disappear when one truly 
Identifies with one's original Buddha-nature. When 
the subJective self really 1s self-nature, there can be 
no sense of a selfnature to realize or a self that 
realizes 1t. As long as there remains a notion of the 
two becoming one, or as long as there 1s the concept 
Of a “one” present, 1t 1s not really “one.” When "one" 
IS Teally "one,” there 1s no sense of ”oneness" 
whatsoever. When self 1s really the original self- 
nature, there 1s no self, no nature. Thus ox and 
oxherder are actually both unreal. They are a perfect 


totality, one; and that one 1s not even one. 


95 


§. THÁNH NGHIÊM 


Trong tranh số 8, cả người lẫn trâu đều quên. 
Không một vật trong tranh ngoài một vòng tròn trống 
không. Nếu trâu đại diện cho tỉnh giác bản tánh, và 
người chăn là ý định chủ quan của hành giả lấy trâu 
làm đối tượng công phu, thì lý do là cả trâu và người 
chăn phải biến mất khi thực sự đồng nhất với Phật 
tánh nơi mình. Khi cái ngã chủ quan thực sự là tự 
tánh, không thể có cảm thức về tự tánh để chứng ngộ 
hoặc có cái ngã chứng ngộ. Bao lâu còn tồn tại một 
khái niệm hai cá nhân thành một, hoặc chừng nào 
còn có khái niệm về cái “một” hiện diện, thì đó 
không thực sự là “một.” Khi "một” thực sự là "một”, 
thì không có ý nghĩa gì về "nhất tính". Khi cái ngã 
thực sự là chân tự tánh, sẽ không có ngã, không có 
tánh. Do đó cả hai trâu và người chăn thực sự đều 
không thật. Cả hai là một tổng thể hoàn hảo, là một; 


và cái một đó thậm chí không phải là một. 


96 


Who experiences the original nature or the true 
self-nature? lít can only be experienced when all 
sense of a distinct self 1s left behind. If there 1s still a 
sense of some original self-nature to be experienced, 
that 1s not the true nature. The original enlightened 
nature exIsfs as an obJect to those who do not really 
understand 1t. For the person who has experienced 1t, 
there 1s really nothing to talk about. One's condition 
before cenliphtenment and after enliphtenment 1s 
different. Before achieving truly deep enlightenment, 
you only have an Image or fleeting memory of what 
orIgInal nature 1s like. After deep enlightenment, you 
are the original nature. When you reach home and 
come to complete resf, or you arrIve and settle on the 
distant mountain to which you are Journeying, you 
become the home. You Đecome the mountain. Is 
there still a home or mountain to return to? No. At 
that point, you do not know where home or the 


mountanmm 1s. You do not even think about them. 


97 


AI chứng nghiệm bản tánh hoặc chân tự tánh? 
Chỉ có thể chứng nghiệm khi tất cả cảm thức về cái 
ngã khác biệt đều phải bỏ lại. Nếu vẫn còn cảm giác 
về chân tự tánh được trải nghiệm, thì không phải là 
chân tánh. Bản tánh đã giác ngộ hiện hữu như một 
đối tượng cho những ai không thực sự lĩnh hội. Đối 
với người đã chứng nghiệm, thực sự không có gì đề 
nói. Duyên cảnh của một người trước khi giác ngộ và 
sau khi giác ngộ thì khác nhau. Trước khi thực sự đạt 
ngộ uyên thâm, bạn chỉ có một hình ảnh hoặc ký ức 
thoáng qua về bản tánh như thế nào. Sau khi giác ngộ 
uyên thâm, bạn /à bản tánh. Khi về đến nhà và hoàn 
toàn thong dong, hoặc bạn đến nơi và trụ trên ngọn 
núi xa xăm vừa hành trình, bạn hành nhà. Bạn hành 
núi. Có phải vẫn có một ngôi nhà hoặc một ngọn núi 
để trở về? Không. Tại thời điểm này, bạn không biết 


nhà hoặc núi ở đâu. Bạn thậm chí không nghĩ đến. 


98 


We talk about and refer to ourselves all the 
time. Maybe you think that you can grab hold of 
yourself. Maybe you can grab hold of your nose and 
say, "”Phis 1s me, myself." But 1f it really 1s you, how 
could yøw grab hold of something else and say 1f 1s 
you? Tf 1t 1s really you, how could 1t be obJectified as 
separate from yourself somethng other than 
vourself? So, when we aspire to think or talk about 
enliphtenment and original nature, 1 must be 
something other than original nature. lt 1s a reified 
thought or idea of original nature. When you really 
are you, and self really 1s self, there no longer 1s a 
self or self-nature. There 1s no person cultivating and 
no cultivation that needs to be done. Since there 1s 
not even a notion of "oneness,” of course there wIll 
not be "two.”" At this point, do you exIst or not? Does 


Chan exIst? 


99 


Lúc nào chúng ta cũng nói và đề cập đến mình. 
Có lẽ bạn nghĩ mình nắm giữ mình được. Có lẽ bạn 
có thể nắm mũi mình và nói, "Đây là tôi, chính tôi." 
Nhưng nếu thực sự là bạn, làm thế nào bạn có thê 
nắm vật khác và nói là mình? Nếu thực sự là bạn, 
làm thế nảo có thể được đối tượng hóa thành khác 
với bạn, là một vật không phải bạn? Vì vậy, khi 
chúng ta khao khát nghĩ hoặc nói về giác ngộ và bản 
tánh, thì phải là một vật khác với bản tánh. Đó là suy 
nghĩ hoặc ý niệm cụ thể hóa về bản tánh. Khi bạn 
thực sự là bạn, và ngã thực sự là ngã, sẽ không còn 
tự ngã hay tự tánh. Không có người tu và không có 
pháp tu phải thành tựu. Vì thậm chí không có khái 
niệm về "nhất tính", tất nhiên sẽ không có "hai." Tại 
điểm này, bạn có hiện hữu hay không? Thiền có hiện 


hữu không? 


100 


There are no words to describe this experlence 
or communIcate 1t to others. In fact, there 1s no way 
to even conceive of 1t. It 1s utterly different from our 
normal discriminatory and discursive conscIousness. 
Ordinary consclousness 1s always consclous øƒ 
something. There must be a dualistic structure for 
conscIlous awareness to take place. It 1s fruitless to 
try to grasp the experlence of the original nature 
through words or ordinary menftal processes, for 1t 1S 
beyond all concept of big, small, near, far. Since 1t 
can only be known after all such relative distinctilons 
are laid to rest, 1t 1s damaging to even think of 1t as 
absolute. Many people talk about realizing absolute 
truth or the great umty of all things, but 1Ÿ you 
experience a feeling of "sreat unifty"” or "absolute 
truth,” you are simply at the level of an expanded 
sense of self, where you experience the world In 
terms of your own Inflated views. This 1s not the true 


self-nature that 1s "no-self,” beyond self. 


101 


Không có từ nào để mô tả trải nghiệm này hoặc 
truyền đạt cho người khác. Thực tế, không có cách 
nào thậm chí để quan niệm. Hoàn toàn khác với ý 
thức phân biệt và suy luận thông thường của chúng 
ta. Ý thức thông thường luôn có nhận thức về một 
điều gì. Phải có một cầu trúc nhị nguyên để sự tỉnh 
thức xảy ra. Thật vô ích khi cố gắng lĩnh hội sự 
chứng nghiệm bản tánh thông qua lời nói hoặc tiễn 
trình tỉnh thần thông thường, vì sự chứng nghiệm này 
siêu vượt mọi khái niệm lớn, nhỏ, gần, xa. Vì chỉ có 
thể biết đến chứng nghiệm sau khi buông xả mọi 
phân biệt tương đối kế trên, thật nguy hại khi còn 
nghĩ đó là tuyệt đối. Nhiều người nói về giác ngộ lẽ 
thật tuyệt đối hoặc nhất tính cao siêu của mọi sự vật, 
nhưng nếu bạn trải nghiệm cảm giác về "nhất tính 
cao siêu" hoặc "lẽ thật tuyệt đối," bạn chỉ ở tầng bậc 
của một cảm thức mở rộng về cái ngã, nơi bạn sẽ trải 
nghiệm thế gian theo nhãn kiến thối phồng của mình. 
Đây không phải là chân tự tánh vốn "vô ngã," siêu 


vượt ngã. 


102 


In the seventh picture, there 1s Just the oxherder 
depIcted 1n repose with nothing to do. Now, In the 
eighth picture, not only 1s there nothing to do, there 
ISnf even any person to be 1n repose. Although the 
circle in this picture 1s blank, it would be more 
appropriate If there were no picture at all. The 
presence of a circle suggests that there 1s something 
still there—a great umfy, an absolute. In Chan 
literature, there are anecdotes in which a discIple 
asks a question and the master responds by drawIng a 
circle and then erasing 1t. If you have a circle, then 
attanment still exists, and that 1s not true 


enliphtenmert. 


One would think that this 1s the end, the highest 
level attainable in terms of eliminating vexations and 
achieving wisdom. In some sense this 1s so, for one 
has achieved the fundamental wisdom that eradicates 
the source of all personal vexation. It 1s the root of 


Buddhahood. But such wisdom 1s Incomplete. 


103 


Tranh số 7 vẽ người chăn ngôi nghỉ ngơi vô sự. 
Bây giờ trong tranh số 8, không những vô sự, mà 
không cả người ngồi nghỉ. Dù vòng tròn trong tranh 
trống không, nhưng hay nhất là không cả hình tròn. 
Có hình vòng tròn ngụ ý còn một điều gì ở đó—nhất 
tính cao siêu, cái tuyệt đối. Trong văn học, có giai 
thoại khi đệ tử hỏi vị thầy vẽ vòng tròn rồi xóa mất. 
Nếu còn có vòng tròn thì còn chứng ngộ, và chưa 
phải là chân ngộ. 

Chúng ta phải hiểu đây là mức cuối, giai tầng 
đạt ngộ cao nhất trong việc đoạn trừ phiền não và 
chứng đắc trí tuệ. Ý nghĩa trên một mặt nào đó, 
người chứng đạt căn bản trí sẽ loại hết phiền não. 
Đây là căn bản Phật tánh. Nhưng căn bản trí thì chưa 


viên mãn!9, 





'° Sau khi ngộ, chứng căn bản trí là thể (tượng trưng là Bồ-tát Văn- 
thù), còn phải qua dụng là sai biệt trí (tượng trưng là Bô-tát Phô 
Hiên) mới thực sự xong việc. (D.G.) 

104 


One 1s yet far from being a Buddha. A Buddha has a 
deeper wIsdom, a powerful function that enables him 
to respond with great compasslon and precIsion to 
help undo the vexations of others. Thus, the eighth 
stage 1s not the end ofthe path. The aim of Buddhism 
1S not simply to disappear from life. Should this take 
place 1t 1s not true Buddhism, nor true 
enlipghtenment. It 1s an unhealthy nihilism that 1s 


possibly the product of certain hidden problems. 


Some people experlence a gÌlimpse of thelr 
orIginal nature and then fall prey to very negafIve 
attitudes. They become reclusive and shy away from 
dailly life, perhaps even thinking, "The world 1s 
useless to me,” or, "he sooner I die the better.” I 
have seen quIte a few people act this way. Such a 
menfality 1s definitely a step off the right path. One 
woman didnt want to go back to her family or have 


anything to do with her husband. 


105 


Chúng ta còn cách xa quả vị Phật. Một vị Phật có trí 
tuệ thâm sâu hơn, một năng lực hoạt dụng ứng phó 
với tâm đại từ bi và rất chính xác để độ thoát chúng 
sanh hết phiền não. Do đó tranh số § vẫn chưa phải là 
cuối đường tu. Cứu cánh đạo Phật không chỉ đơn 
giản là giải thoát khỏi đời thường. Nếu như thế thì 
không phải đạo Phật chân chánh, cũng không phải 
giác ngộ chân chánh. Đó là thuyết đoạn diệt bệnh 


hoạn có thê là sản phâm của vân đê ân kín. 


Một số người kiến tánh và rơi vào làm nạn nhân 
cho thái độ tiêu cực. Họ đi ân dật và trốn lánh đời 
thường, có thể nghĩ rằng: "Thế gian vô ích đối với 
tôi,” hay: "Chết sớm càng tốt.” Tôi đã chứng kiến 
một vài người hành động như thế. Tâm trí này dứt 


khoát là rời xa chánh đạo. Một người làm vợ làm mẹ 


không muôn về với chông con. 


106 


Another, the chalrman of the board of his company, 
was ready to quit his positlon and gIve up everything, 
including his family. This 1s wrong. Such people 
have big problems, problems that did not originate 
with their glimpse of emptiness, but which existed 
from before and persist in coloring and twisting theIr 
experilence. Thus, for certain persons who are 
merntally or emotionally unstable, an experlence of 
emptfiness or ølImpse of theIr true nature can be quIfte 
dangerous. It can play Into thelr exIsting problems 1n 
a harmful way. As far as the ripht path 1s concerned, 
1í 1S essenflal to realize that spiritual development 
does not end with formless extinction. The Hearf 
Sufra says that "form 1s emptiness and emptiness 1s 
Iself form.” Actually, the eiphth stage leads 
automatically Iinto the nĩnth, in which the world of 
phenomenal distinctlons 1s spontaneously reaffIrmed. 


+ 


107 


Chủ tịch hội đồng quản trị một công ty, sẵn sàng từ 
chức và buông bỏ mọi việc, kê cả gia đình. Đó là sai 
lầm. Những người này có vấn đề lớn, những vấn đề 
không phải phát sinh với sự thoáng thấy cái không, 
nhưng vấn đề đã có trước đó và kéo dài làm nhuộm 
màu và bóp méo sự chứng nghiệm. Do đó đối với 
một số người tâm trí hay tình cảm không ổn định, 
chứng nghiệm cái không hoặc thấy tánh có thể hơi 
nguy hiểm, có thể tổn hại đến những vấn đề trước 
đây. Vì chánh đạo còn xa, thật là thiết yếu phải nhận 
biết là tu tập không chấm dứt với sự đoạn diệt không 
hình tướng. Bát-nhã Tâm Kinh nói "sắc tức là không 
không tức là sắc.” Vậy, tranh số 8 tự động dẫn đến 


tranh số 9, nơi thế gian hiện tượng sai biệt. 


108 


8S. MYOKYO-NI 


When all worldly wanting dropped away, 
holiness, too, lost 1s meaning. Do not stay at a place 
where Buddha 1s, and pass quickly by where he 1s 
not. [Ÿ one remains unattached to either, not even a 
thousand eyes can spy him out. Holiness to which 


birds consecrate flowers 1s shameful. 


For that Tlaying down of a life' In Picture 7 there 
leads the passage to what Master Hakuin calls the 
Great Death portrayed as an empty circle, because 
death 1s not yet known. Moreover, death — not only 
of I but of everything, entering the voidness of no- 
thing at-all — 1s not yet known 1n PIcture 7. PIcture § 
hmts at that. Man and Bull Both Forgotten', gone 
without tracel Not as concepts, of course, that 1s of 
no use; but to be taken as a pointer to a mystery. All 
religions have such poInfters or represenftations. With 
regard to that empty circle, we might think that in 
Christlamty this 1s represented by the Passion of 
Christ and the Crucifixion — the voiding of every- 
thing, from "Why hast thou forsaken me?" to 'Into thy 


hands I commend my spIrIf.' 


109 


8. NI DIỆU KÍNH 


Muốn bỏ phàm thì thánh cũng mất ý nghĩa. Chỗ 
có Phật chẳng cần ngao du, chỗ không Phật phải 
chạy qua gấp. Nếu người không dính mắc, thậm chí 
cả ngàn con mắt cũng không thể thấy được. Thánh 


thiện để chim bay đến cúng hoa thật đáng xấu hồ. 


Vì thế 'buông xuống cuộc đời' trong Tranh số 7 
dẫn đến đoạn Bạch Ân gọi Đại Tử diễn tả là viên 
tướng không, vì cái chết chưa tới. Hơn nữa, cái 
chết—không chỉ cái tôi mà tất cả sự vật, đi vào hư 
không của không một vật—vẫn chưa đến ở Tranh số 
7. Tranh số 8 sẽ nói đến. 'Người và trâu đều quên', 
biến mất không dấu vết! Tất nhiên, không phải là 
khái niệm, không lợi lạc; nhưng được xem là chỉ ra 
một bí ân. Tất cả tôn giáo đều có chỉ dạy hoặc biểu 
thị như vậy. Liên quan đến viên tướng không, chúng 
ta có thể nghĩ trong Kitô giáo thể hiện bằng Cuộc 
Khổ Nạn của Chúa Kitô và Sự đóng đinh——cái không 
của mọi sự, từ đoạn "Lại sao người lại từ bỏ ta? đến 


chỗ 'Vào tay người, ta khen ngợi tinh thần của ta." 


110 


To us, death 1s the great unknown, a mysfery we 
fear. The reasons for this fear are not far to seek. We 
have no religIous values left that set limits to this fear 
by 'showing' another picture. The analogy of wave 
and ocean, 1Ÿ we know 1t at all, makes at best an 
Iintellectual Impact but 1s certainly not the living 


awareness that pervades all thinking and doing. 


Nowadays we somehow tend to feel that we 
know, or at least ougpht to know, everything. But 
what makes us so cock-sure that everything 1s 
'knowable") We are only too prone to sneer at others 
who still have not found' a cure for this or that. But 
we seem I1ncapable of considering that 1t Just might 
conceivably be our own stubbornness, greed, 
delusion and total incapability of any restraint, which 
produced 'this and that — indeed we would hotly 
deny that we ourselves fashioned such things by our 
own unbridled conduct. Qur own 'considered', that 1s 
hot, opinions and wants ride us — stubbornness 
rages and wild animal nature rules, as the text says Of 


the bull. 


111 


Đối với chúng ta, cái chết là sự bất tri lớn, một 
bí ân phải lo sợ. Lý do sợ hãi không tìm kiếm đâu xa. 
Chúng ta không còn giá trị tôn giáo nào đặt ra giới 
hạn cho nỗi sợ hãi này bằng cách "hiển thị' một bức 
tranh khác. Sự tương tự của sóng và nước biến, nếu 
biết, sẽ tạo tác động tr1 thức tốt nhất nhưng chắc chắn 
không phải là sự tỉnh giác sinh động trùm khắp suy 
nghĩ và hành động. 


Ngày nay, không hiểu sao chúng ta có xu hướng 
cảm thấy mình biết, hoặc ít nhất phải biết, tất cả. 
Nhưng điều gì khiến chúng ta chắc chắn rằng mình 
'biết' mọi sự? Chúng ta chỉ quá dễ dàng chế nhạo 
người khác vẫn 'chưa tìm ra' một phương thuốc cho 
điều này hoặc điều đó. Nhưng chúng ta dường như 
không có khả năng xem xét mà chỉ là sự ngoan có, 
tham, sỉ có thể hình dung và hoàn toàn không có khả 
năng chế ngự, và như thế tạo ra 'cái này cái nọ— 
thực sự chúng ta sẽ nhiệt tình phủ nhận chính mình 
tạo tác những thứ như vậy bằng hành vi không kiềm 
chế của mình. Chính 'mối quan tâm' riêng, đó là nổi 
nóng, ý kiến và ý muốn lèo lái chúng ta — tính bướng 
bỉnh thịnh nộ và tính nết thú hoang ngự trị, như 
chánh văn nói về trâu. 


112 


So we demand rights without accepting any duties. 
And even 1fwe think we are taking up some altruisfic 
cause, before we know where we are, we are already 
marching for peace, fighting for this or that right, and 
engaged 1n some destucive or violent 
demonstraton. We cannot help 1t, cannot help 
ourselves, because we are divided 1nside ourselves 
and hence one-sided, Iincapable of taking in both 
sides. We are too narrow because fear shrinks us. 
Yet, without having made peace 1n our own heart, 


there can be no peace outside either. 


These days we know a lot — mostly in the head 
only. Hence our knowledge 1s mostly about things —— 
how something 1s, how 1t works, but not what 1t 1s — 
the latter 1s In 1tself unknowable, though we flatter 
ourselves that we know'. And yet, we do not know 
what LIFE 1s, for we cannot make 1t, cannot enliven 
an Inanimate form, for example. Helpful for such 
considerations 1s to realize that LIFE as such 1s not; 1t 


1S merely a concept. 


113 


Vì vậy, chúng ta đòi quyền hành mà không nhận 
nhiệm vụ. Và ngay cả khi nghĩ rằng mình đang trách 
nhiệm một số nguyên tắc vì người khác, trước khi 
biết mình đang ở đâu, chúng ta đã hành quân vì hòa 
bình, đấu tranh cho điều này hay quyền nọ, và tham 
gia vào biểu tình phá hoại hoặc bạo lực. Chúng ta 
không thể giúp ích như thế, không thể giúp chính 
mình, bởi vì nội tâm chúng ta phân hai và do đó 
nghiêng một bên, không có khả năng đảm nhận hai 
bên. Chúng ta quá hẹp hỏi vì lo sợ co rút chúng ta lại. 
Tuy nhiên, nếu không có hòa bình trong trái tim 


mình thì bên ngoài cũng không thể hòa bình. 


Ngày nay chúng ta hiểu biết rất nhiều—chủ yếu 
chỉ trong đầu. Do đó kiến thức chúng ta chủ yếu là về 
sự vật —vật ra sao, hoạt động thế nào, nhưng không 
phải cái đang là vốn bất tri, mặc dù chúng ta tự 
tâng bốc rằng mình 'biết'. Tuy nhiên, chúng ta không 
biết ĐỜI SÓNG là gì, vì không tạo ra được, không 
thể làm sinh động một dạng thức vô trị, chẳng hạn. 
Xem xét lợi lạc như vậy là nhận ra rằng ĐỜI SÓNG 


không phải như vậy; chỉ đơn thuần là ý niệm. 


114 


lt does not exIst by 1tself, without forms. Neither 
does Death as such. We believe we know LIFE; and 
In a way we do, for we live 1t. But of death that 
awalts us all, we know nothing; and we fear that 


unknown, the state of I not beIng. 


Since we have lost most, 1f not all, our religIous 
and cultural values and so w1lly-mlly are repressed to 
only value 'myself' and 'my' opInions (Or 'Ours', Our 
side, which comes to the same), fear of death has 
greatly Increased. This 1s further exacerbated by the 
media ceaselessly reporting violence and death by 
violence, representing death In 1s most gory forms. 
We may all have wtfnessed traffic accidents, 1Ý not 


Worse, and yes, they are pitiful and tragic. 


But who nowadays has not only seen, but 
actually been with, a dyIng person, cared and looked 


after an old parent or relative? 


115 


ĐỜI SÓNG không tự hiện hữu, không hình tướng. 
Chết cũng chăng phải như vậy. Chúng ta tin rằng 
mình hiểu biết ĐỜI SÓNG; và tùy theo cách mình 
hành động, vì chúng ta đang sống đời mình. Nhưng 
đối với cái chết đang chờ đợi mọi người, chúng ta 
không biết gì hết; và lo sợ cái bất tri, một trạng thái 
cái TÔI không hiện hữu. 

Vì chúng ta mất mát hầu hết, nếu không nói là 
tất cả, giá trị tôn giáo và văn hóa của chúng ta và vì 
vậy, dù muốn hay không đều thoái lui khi chỉ coi 
trọng 'chính mình' và ý kiến 'của tôi' (hoặc 'của chúng 
ta', phe ta, cũng giống nhau), sợ hãi cái chết đã tăng 
lên rất nhiều. Điều này càng trầm trọng hơn vì 
phương tiện truyền thông không ngừng đưa tin về 
bạo lực và cái chết bạo lực, đại diện cho cái chết 
dưới hình thức đẫm máu nhất. Tất cả chúng ta có thể 
đã chứng kiến tai nạn giao thông, nếu không tôi tệ, 


và vâng, thì cũng thật đáng thương và bị thảm. 


Nhưng ngày nay có ai không chỉ nhìn thấy, mà 
còn thực sự ở bên cạnh, một người sắp chết, trông 


nom chăm sóc cha mẹ già hoặc người thân? 


116 


And at the end seen the dignity and maJesty ofa dead 
face, died In peace? If that would still be general 
'knowledge' 1n the sense of general experlence —— 
and such dying the rule rather than the exceptlon —— 
we might perhaps be less afraid of death. But we 
convenienfly shove our elderly relatives away Into 
hospital or old people's homes because we cannot be 
bothered with caring for them as we are too busy and 
have no time to spare. This selfishness robs us of an 
essentiadl human experlence, and so Imagination 
roams 1nsfead, and fear grows. We are not quIfe 
unaware of this; but again, delusion deceives us. 
There 1s much talk about caring these days — care 
about all kinds of abstract, general 1ssues — apt to 
lead to agsøression and violence as such 1ssues do. 
And the 'caring professions' are much to the fore; but 
laudable as they are, are they genuine? I may go and 
take care of some old person, with my own mother in 
a homel For thus, I only take care for some hours, 
perhaps all 'my' working time; usually I am also 


trained how to take care. 


117 


Và cuối cùng đã thấy phẩm giá và uy nghi của một 
khuôn mặt chết, ra đi trong an bình? Nếu đó vẫn là 
"kiến thức" theo nghĩa kinh nghiệm chung—và như 
vậy là cái chết quy tắc thay vì ngoại lệ—có lẽ chúng 
ta sẽ ít sợ chết hơn. Nhưng vì tiện lợi chúng tôi đây 
thân nhân già cả của mình vào bệnh viện hoặc nhà 
dưỡng lão vì không thể lo lắng chăm sóc, vì quá bận 
rộn và không có thời gian rảnh rỗi. Sự ích kỷ này 
cướp đi của chúng ta một trải nghiệm thiết yếu của 
con người, và thay vào đó trí tưởng tượng lang thang, 
và nổi sợ hãi gia tăng. Chúng ta không hắn không 
biết về sự kiện này; nhưng một lần nữa, si mê lừa dối 
chúng ta. Ngày nay có nhiều cuộc nói chuyện về việc 
chăm sóc—cần quan tâm đến tất cả các vấn đề trừu 
tượng, tổng quát —có thê dẫn đến sự gây hắn và bạo 
lực như những vấn đề như vậy. Và 'nghề chăm sóc' 
rất nhiều trước mắt; nhưng đáng khen, vậy có xác 
thực không? Tôi có thể đi chăm sóc một người già, 
mà mẹ tôi thì đang ở nhà! Vì vậy, tôi chỉ chăm sóc 
vải giờ, có lẽ tất cả thời gian làm việc 'của tôi; 


thường thì tôi cũng có học cách chăm sóc. 


118 


So Ï am quite unaware that Ï now arrogantly 
assume I know how to take care of you and you Jolly 
well cooperate and apprecIafe 1t — and after my stint 
with you 1s over, [ go home and have a respIte from 
1t all with good consclence. Thus I have not really 


ø1ven anything, only increased my self-esteem. 


But to take care of somebody at home, who 1s 
there all the time, that 1s really giving, and 1t allows 
litle 1Ý any respite, nor wIll I be able to maintain a 
condescending attitude of 'I know and you 
cooperate'. The problems are very real, and show 
clearly how litle bearing-tolerance we have when 
faced with such a situation. Or, when 1t comes down 
to 1t, how little we really have to give. Hence also 


how little prepared we are to face death. 


Another aspect connected with fear and death 1s 
posttively encouraged today and so adds greatly to 
the whole syndrome. If I feel an urge (uprush of 
emotional energy, of afflicting passion; 1n short of 
the bull) there 1s little that gives me pause, helps me 
to consider and restrain myself. Rather, I am told 1t 1s 
natural to express 'myself, to gratlfy myself or 


whatever. 


119 


Vì vậy, tôi không biết bây giờ tôi có ngạo mạn cho 
rằng mình biết cách chăm sóc bạn và bạn vui vẻ hợp 
tác và cảm kích —và khi xong việc, về nhà và được 
nghỉ ngơi thì thấy mình có lương tâm tốt. Vì vậy, tôi 


đã không thực sự cống hiến, chỉ tăng thêm ngã mạn. 


Nhưng chăm sóc cho ai ở nhà, người luôn có 
mặt, thực sự có công hiến, và ít có thời gian nghỉ 
ngơi, tôi cũng không thể duy trì thái độ ra vẻ bề trên 
"Tôi biết và bạn hợp tác'. Vấn đề rất thực tế, và cho 
thấy rõ chúng ta có khả năng chịu đựng-tha thứ còn 
thấp khi gặp phải tình huống như vậy. Hoặc, khi kê 
lại, chúng ta thực sự cống hiến còn kém. Do đó, 


chúng ta chuân bị đôi diện với cái chêt không nhiêu. 


Một khía cạnh khác liên quan đến sợ và chết 
ngày nay được khuyến khích tích cực và do đó bố 
sung rất nhiều cho toàn bộ hội chứng. Nếu tôi cảm 
thấy thôi thúc (tăng năng lượng cảm xúc, si mê phiền 
não; tức là trâu), việc giúp tôi tạm dừng, cân nhắc và 
chế ngự mình sẽ kém. Thay vì thế, tự nhiên tôi biết là 


phải biểu lộ 'chính mình', dù gì cũng tự hài lòng. 


120 


Consequently we never cultivafe Iinner or moral 
strength, and so have little 1ƒ any to hold us up In 
adversity. The result 1s that I can only act when 
'Tired', that 1s can do or act only when prompted by 
grecd for gaIn or fame, or Ï need either a challenge or 
an 1ssue that constellates øroup-emoflon to supply 
energy for action. 'By myself I drift like a rudderless 
shp — a condiion that 1s particularly assailing 
younger people. Though the longings are there as of 
old, yet in fact, and because of this lack of available 
energy, I have little to g1ve, and so fear of death 1s 
Increasing. Language often gIves very clear himts; 
perhaps the only taboo word today 1s 'death' — ]Just 
that. 


So PIcture 8 presenfs to us a fearsome and 
feared mystery; a true handing over without any 
reservation, a willing going with whatever may 
befall, an unconditional surrender. Parallel to 1t 1s a 
Zen Buddhist parable by Master Kyogen. He knew 
what he was talking about; he had himself gone 
through somethig like this, as all great masfers 


have, not Just menfally but in their own bodies. 


121 


Do đó, chúng ta không bao giờ trau đồi sức mạnh nội 
tâm hoặc đạo đức, và nếu có thì cũng rất ít để chúng 
ta đứng vững trong nghịch cảnh. Hậu quả là tôi chỉ 
có thể hành động khi bị 'đốt, nghĩa là chỉ có thể làm 
hoặc hành động khi tham danh hám lợi, hoặc cần có 
thách thức hoặc một vẫn đề tạo nên cảm xúc-nhóm 
để cung cấp năng lượng cho hành động. 'Tự mình' thì 
tôi trôi dạt như con tàu không bánh lá —một cảnh 
duyên đặc biệt tấn công giới trẻ. Mặc dù sự khao 
khát vẫn còn như cũ, nhưng thực tế, và vì thiếu năng 
lượng sẵn có này, tôi có rất ít để công hiến, và vì vậy 
nỗi sợ chết gia tăng. Ngôn ngữ thường gợi ý rất rõ 
ràng; có lẽ từ cấm ky duy nhất hiện nay là 'chết——chỉ 
thế thôi. 

Vì vậy, Tranh số § trình bày cho chúng ta một 
bí ân đáng sợ và đáng lo; một sự chuyển giao thực sự 
mà không chút e dè, sẵn sàng với mọi việc xảy ra, 
một sự đầu hàng vô điều kiện. Song song là một ngụ 
ngôn Thiền Phật giáo về thiền sư Hương Nghiêm. 
Ngài biết mình đang nói gì; ngài đã tự mình trải qua 
điều øì như thế, như tất cả chư đại sư, không chỉ về 


tinh thần mà ảnh hưởng đến bản thân. 


122 


Master Kyogen's analogy for the state of PIcture 8 1s 
a man hanging on a perpendicular chí. He has 
slithered down 1t, one hand Just grabbing a root. 
There he now hangs, by one hand; the other hand and 
both legs dangle over that precipice. Can he now let 
go and plummet Into the abyss? LIfe certainly hangs 
us onfo that precIpIce, at least a few times, but we do 
not recogmIse 1t, do we? Nor do we know what to do 
on that precipice. With toes and fingernalls we 
struggle to climb up again, and since we are here, we 


have succeeded In doing sol 


Life 1s the Ideal trang yard, but 1t does not 
always tell us what to do, or we refuse to listen. 
Since we thus remain Ignorant, delusion — the first 
link in the twelve-fold chan of Dependent 
OrigInation — 1s strong 1n all of us. We do not know 
what to do when life presents us with optlons. So we 
need to do a training which in a way would seem 
qule unnecessary; but there 1s no other way. 
Training, too, kicks us yelling over that clIff. Furious 
at the trainng which does such nasty things to us, Wwe 


scramble back up, only to be kicked over once more! 


123 


Điểm tương đồng của Hương Nghiêm với tâm thái 
trong Tranh số 8 là người cheo leo trên vực thắm 
thắng đứng, trơn tuột, chỉ một tay năm được dây rễ. 
Ngài nắm một tay; tay kia và hai chân lơ lửng trên hồ 
sâu. Bây giờ có thể buông tay lao xuống vực thắm 
không? Cuộc sống chắc chắn treo chúng ta trên hồ 
sâu như thế, ít nhất một vài lần, nhưng chúng ta 
không nhận ra, phải không? Cũng không biết phải 
làm gì trên trên hố sâu. Dùng ngón chân và móng 
tay, chúng ta gắng sức đề trèo lên lần nữa, và vì đang 


như thế, chúng ta đã thành công! 


Cuộc sống là sân tập lý tưởng, nhưng không 
phải lúc nào cũng nhắc chúng ta phải làm gì, hoặc 
chúng ta không chịu nghe. Vì chúng ta vẫn còn vô 
minh, si mê—nhân đầu tiên trong chuỗi Mười Hai 
Nhân Duyên— rất mạnh nơi tất cả chúng ta. Chúng ta 
không biết phải làm gì khi cuộc sống cho phép tùy 
chọn. Vì vậy, chúng ta cần tu tập tùy nghi; không 
còn cách nào khác. Tu tập cũng vậy, đá hét chúng ta 
trên vực thắm vách đá. Tức giận với việc tu tập có 
hành động khó chịu như vậy với mình, chúng ta trèo 


lên lại, chỉ bị đá thêm lần nữa! 


124 


Cruel2 Why be kicked down Instead of being put 
ripht onto that mountain peak where I would like to 
øo and settle down? Away from 1t all! '' would! But 
trang, 1f 1t 1s thorough, will not only kick us over 
that cliff, it will also tell us what we need to do — 
and why — when we hang on that clIff; and 1t tells us 
what the root 1s on which we hang — that one thing 
we feel we must have, or get rid of, that one thing 
which would suffice, and I would be content. A 
proverb says, The healthy man has a thousand wants. 


The really sick has only one.' 


So when everything In our life once more 
comes down to that 'one thing only', as 1t has no 
doubt done at least a few times, when nothing else 
matters but that one thing — whatever 1t might be — 
that 1s the root on which we dangle over the 
precipice. My heart 1s given to that one thing, so 
much that I feel I cannot live without it! To open my 
hand and let go of the root, feels truly like suicide. 
But once 'de-clutched' from the 'thing', from the root 
—— wondđer of wondersl — not death at all from loss 
Of heart, rather the heart 1s discovered as having been 


there all the time, never 'lost outside'. 


125 


Gian ác? Tại sao bị đá xuống thay vì được đưa lên 
đỉnh núi nơi tôi muốn đến và an trú? Tránh ra xa! Để 
"Tôi! Nhưng tu tập, nếu thấu đáo, sẽ không chỉ đá 
văng chúng ta qua vực thăm vách đá, mà sẽ cho biết 
việc cần làm—và tại sao—khi chúng ta cheo leo trên 
vách đá; và sẽ cho biết dây rễ đang nắm là gì —vật 
duy nhất chúng ta cảm thấy phải có, hoặc phải bỏ, 
vật duy nhất sẽ đầy đủ, và tôi hài lòng. Có câu nói, 
'Người khỏe mạnh có ngàn thứ để muốn. Người bệnh 


nặng chỉ có một.' 


Vì vậy, khi mọi sự vật trong cuộc sống chúng ta 
một lần nữa rơi vào 'vật duy nhất, vì chắc chắn đã 
xảy ra ít nhất một vài lần, khi không vấn đề gì khác 
ngoài vật duy nhất—bát kế là gì—đó là dây rễ chúng 
ta năm chặt khi lơ lửng trên vực thắm. Trái tim tôi đã 
trao cho vật duy nhất, đến nỗi tôi cảm thấy không thê 
sống nếu thiếu vắng! Buông tay khỏi dây rễ, tôi cảm 
thấy thực giống như tự tử. Nhưng một khi 'tách khỏi' 
'vật duy nhất, từ cội gốc—vi diệu của những vi 
diệu!—hoàn toàn không phải cái chết vì mất trái tim, 
ngược lại phát giác ra tâm đã ở đó mọi lúc, không 


bao giờ "mât ở ngoài." 


126 


Opening the hand that clutches the root 1s what 
training teaches us to do! To repeat, life hangs us on 
the precipIce a few times; and training certainly kicks 
us over that precIpice. That 1s what we are doïng 1t 
for. But 1t also tells us what the root 1s so that we 
may recognIse 1t when we hang on 1t, and 1t teaches 
us how to let go of 1t. In long and hard and bitter 
training, sufficient strength 1s developed to open the 
hand and, though everything 1n me shrieks, to let go. 
But no trainng, not even Buddha, can actually prise 
that hand open; that 1s what Ï myself must do, and 
hurtle down the cHhff, right into no-thing-ness. Yes, If 
does feel like death. Master Hakun calls 1t the Great 
Death, that 1s died to Life. So can we possibly say 
there 1s the entrance to the Great Life? Can we 
Imagine 1f? Of course we cannot. We can only 
reflect, again and again, that this 1s where the 
training wIll lead; and prepare ourselves so as to be 
able to recogmise that root. We do the training so as 
to make ourselves — I with my likings and loathings 
— ever smaller, so that our demands are shrinking 
and the weight that hangs on the root 1s not too heavy 


for us fo open the hand. 


127 


Tu tập dạy chúng ta phải làm là buông tay đang 
nắm chặt cội gốc! Nhắc lại, cuộc sống treo chúng ta 
trên vực thắm đã vài lần; và tu tập chắc chắn đá 
chúng ta văng qua vực thăm. Đó là việc chúng ta 
đang làm. Nhưng tu tập cũng cho chúng ta biết cội 
gốc là gì để chúng ta có thê nhận ra khi bám vào, và 
dạy chúng ta cách buông bỏ. Trong quá trình tu tập 
lâu dải gian nan và cay đăng, năng lực phải phát triển 
đủ mạnh để mở rộng bàn tay và buông đi, mặc dù tất 
cả trong tôi đều la hét. Nhưng không công phu, cả 
Phật thực sự cũng không thể cậy mở bàn tay ra; đó là 
việc chính mình phải làm, và lăn xuống vách đá, rớt 
ngay vào chỗ không một vật. Vâng, thấy như chết. 
Bạch Ấn gọi đó là Đại Tử, chết đi Sống Lại. Vậy 
chúng ta có thê nói đây là cửa vào Đại Sinh không? 
Chúng ta có thể tưởng tượng được không? Tất nhiên 
là không. Chúng ta chỉ có thể phản ánh, không biết 
bao nhiêu lần, đây là nơi công phu sẽ dẫn đến; và tự 
mình chuẩn bị để có thể nhận biết gốc rễ đang nắm. 
Chúng ta tu tập cho chính mình—tôi với ưa và ghét 
của mình—ngày càng nhỏ bớt, do đó đòi hỏi sẽ giảm 
thiêu và trọng lượng treo trên dây rễ không quá nặng 
để buông tay. 


128 


When Master Kyogen hung on that root, there 
was very litle of him left. He had seemingly 
shipwrecked quife early 1n his trainng. When hardly 
out of his teens, his teacher, under whom he had been 
for only a couple of years, died. His successor, the 
former head monk Issan, knew young Kyogen as 
brilliant and of great potential, but as yet dazzled by 
his own brilliance. So when, as customary, Kyogen 
begged to be allowed to continue under him, lssan 
tested him, sayIng, 'Are you sure you wish to 
confinue, having already learned all the Sutras by 
heart?' Kyogen was pleased to be recogmised, and 
replied, 'A year or two more would certainly help.' 
you conceifed young fool,' seolded the teacher, 'do 
you think that all the Sutras in the world will make 
you understand the real mystery? Where do you go 


after death? Do you know?' 


You see, we come back to death again and 
again. Anyway, the young Kyogen was convinced 


that every answer was to be found 1n the ScrIptures. 


129 


Khi Hương Nghiêm cheo leo nắm dây rễ, có rất 
ít năng lực còn lại. Dường như ngài thất bại khá sớm 
trên bước đường tu tập. Khi vừa qua tuổi thiếu niên, 
VỊ thầy ngải tu học chỉ được vài năm rồi viên tịch. Vị 
kế thừa thầy, trước đây là thủ tọa Quy Sơn, biết vị 
tăng trẻ Hương Nghiêm là người xuất cách và có 
tiềm năng lớn, nhưng lóa mắt vì thấy mình sáng chói. 
Vì vậy, như thông lệ, Hương Nghiêm cầu xin được 
tiếp tục tu học, Quy Sơn trắc nghiệm ngài, bảo: 'Ông 
chắc chắn muốn tu tiếp không, vì đã thuộc hết kinh 
điển?" Hương Nghiêm vui mừng được chấp nhận, 
đáp: 'Một hoặc hai năm nữa chắc chắn sẽ hữu ích.' Vị 
thầy mắng: 'Tên trẻ tuôi tự phụ ngu ngốc kia, mi có 
nghĩ rằng tất cả kinh điển trên thế gian sẽ giúp hiểu 
được điều ân nhiệm chân thực không? MI đi đâu sau 
khi chết? Có biết không?" 

Bạn thấy đấy, chúng ta trở lại cái chết lần nữa. 
Dù sao, vị tăng trẻ Hương Nghiêm đã tin rằng mọi 


câu trả lời đêu năm trong kinh điên. 


130 


Since he knew them all by heart, one can Imagine 
how they all rattled through his mind as he searched 
for 'Where do I go when dead?' But however he 
searched, he could not find the answer on the spot. 
Rather perturbed, he admitted that he could not recall 
1f Just now and could he be excused to go and look 1t 
up? He searched throuph all the Sutras, volumes and 
volumes, hundreds of fascicles. Days passed, but 
nowhere dịd he find the answer. More and more 
upset and perturbed, but with unshaken conviction 
that somewhere 1n the Sutras there would be the 
answer to the question, he forgot sleeping and eating 
for days. In a minor way, we all know such a state — 
being really gripped by something, compelled so that 
we cannot let go. Having reviewed all the Sutras to 
no avall, Kyogen was now 1n real doubt and 
unbearable confusion. He rushed to Master Issan. 
cannot find the answer 1n the Sutras. Please tell me! I 
cannot bear 1t any longer, pleasel' Issan said, 'lt 
cannot be told, nor would I rob you of finding out for 


vourself.' 


131 


Vì ngài thuộc lòng kinh điển, tất cả đều ở trong tâm 
nên sẽ giải đáp nhanh chóng khi tìm kiếm 'Chết rồi 
mình đi đâu?' Có tìm, nhưng không thấy câu trả lời 
liền. Quá bối rối, ngài nhìn nhận không thể nhớ lại 
ngay bây giờ và xin phép sẽ tìm sau? Ngài tìm hết 
trong kinh điển, hết tập này đến tập kia, hàng trăm 
tập. Nhiều ngày trôi qua, nhưng không có câu trả lời. 
Càng ngày càng buồn bã và bối rối, nhưng với niềm 
tin kiên cố sẽ có câu trả lời cho câu hỏi trong kinh 
điển, ngài quên ăn quên ngủ nhiều ngày. Ở mức độ 
thấp, tất cả chúng ta đều biết một trạng thái như 
vậy—thực sự bị một điều gì vây chặt, ép buộc thì 
khó buông bỏ. Ngài soạn hết kinh sách đã học, tìm 
một câu đáp trọn không thể có. Hương Nghiêm giờ 
đây thực sự nghỉ ngờ và bối rối không chịu nổi. Ngài 
đến chỗ Quy Sơn. 'Con không tìm thấy câu trả lời 
trong kinh điển. Xin thầy cho con biết! Con không 
nghĩ ra được!" Quy Sơn nói, '[Nếu ta nói cho ngươi, 
về sau ngươi sẽ mắng ta;] ta nói là việc của ta đâu 


can hệ gì đên ngươi." 


132 


It seemed to him that the only thíng to do (he was 
only 21 at the time) was somehow to spend his life as 
harmlessly as possible and firmly to resolve that In 
his next life he would take up the training again, or In 
the following one, but that he would continue 
walking the Buddha's Path. So he wandered about as 
an 1finerant monk, Just biding his time. Affer some 
ten years, chance, If you want to call 1t so, brought 
him to the tomb of the Sixth Patriarch, which at that 
tne was neglected and unattended. Kyogen stayed 
and kept the place weeded, swept and cleaned, 
feeling he might as well spend his life being useful in 
that way. 


Another ten years passed. Then one day when 
as always he was sweeping the yard and collecting 
leaves and the odd pebble 1n his trug, as he emptied 1t 
into the bamboo thicket, one pebble happened to 
click against a bamboo trunk, a usual enough 
OCcurrence. But at that moment the time was ripe — 
the click dịd not go Into Kyogen's ears only, but wenf 
ripht into his heart! In the analogy of hanging over 
the clif, the hand opened because there was nothing 
there that could hold on, nor anything that could be 
held on to! 


133 


Dường như với Hương Nghiêm điều duy nhất cần 
làm (lúc đó ngài chỉ mới 21 tuổi) là dành hết đời 
mình một cách vô hại nhất kiên trì giải quyết sao cho 
kiếp sau sẽ tiếp tục tu tập, hoặc đời tiếp, sẽ tiếp tục 
tiến bước trên Phật đạo. Vì vậy, ngài lang thang như 
vị tăng hành khước, chỉ tùy duyên đợi thời cơ. Sau 
mười năm, cơ may, nếu muốn gọi như vậy, đưa ngài 
đến ngôi mộ của [một đệ tử] Lục Tô”, lúc đó bỏ 
hoang không ai chăm sóc. Hương Nghiêm ở lại và 
chăm giữ làm cỏ, quét dọn, cảm thấy có thể dành cả 
đời mình hữu dụng như thế. 

Mười năm nữa trôi qua. Rồi một hôm, khi quét 
sân và gom lá rụng và sỏi vụn trong sọt rác, đô vào 
bụi tre, một viên sỏi tình cờ văng vào bụi tre, một sự 
kiện rất thường xảy ra. Nhưng ngay đó, thời gian 
chín muôi—tiếng động không chỉ đi vào tai mà thắng 
vào tâm Hương Nghiêm! Tương tự việc cheo leo trên 
vách đá, buông tay vì không một vật để nắm, cũng 


chăng có vật gì có thê năm được! 





17 Nam Dương Quốc Sư Huệ Trung. 
134 


He hurtled through that empty circle, and realised 
Great Satorl. In his own poem composed on the 
Occasion, he describes how he put away his tools, 
bathed, and for the first time In twenty years put on 
his full monk's robes again. He went up a little hill 
and In the direction of far away Issan made nine full 
prosfratlons In gratitude to his teacher who even at 
the peril of his híe did not rob him of his own 
realisatlon of passing through that empty circle, had 
not robbed him of himself dying the Great Death that 
needs to be died 1n order to awaken to the Great Life 
which 1s not 'mine'. 

So these last four pIctures are to be seen as 
poInters to mysterles which help us to bow and to 
revere. Even 1n a spnritual Ice-ape such as ours, they 
help us to open the heart in reverence, 1n gratitude to 
something which we do not know and which 1n 1tself 
1s nothing, but which lives In all of us and 'in-forms' 
us. Unless we revere 1t, 1t w1ll never touch us with 1ts 
bliss-bestowing hands, and so cannot point to the 
next step that now needs to be taken. 


+ 


135 


Ngài thấu suốt viên tướng Không và Đại Ngộ. Trong 
bài kệ sáng tác vào dịp này, ngài mô tả mình bỏ dụng 
cụ xuống, đi tắm và lần đầu tiên sau hai mươi năm 
đắp trở lại pháp y tăng sĩ. Ngài đi lên một ngọn đồi 
nhỏ và hướng về Quy Sơn xa xôi cung kính đảnh lễ 
chín lạy biết ơn thầy, người mà ngay cả lúc mạng 
sống hiểm nghèo cũng không tước mất sự chứng ngộ 
của ngài khi thấu suốt viên tướng không, cũng không 
tước mất một phen Đại Tử để rồi tỉnh ngộ Đại Sinh 
không phải là 'của tôi. 

Vì vậy, bốn bức tranh cuối được xem là hướng 
dẫn đến những ẩn nhiệm giúp chúng ta cúi đầu tôn 
kính. Ngay cả trong thời đại băng giá tâm linh như 
hiện nay, tranh sẽ giúp chúng ta mở lòng kính 
ngưỡng, biết ơn điều gì bất tri và tự là không một 
vật, nhưng sống trong tất cả chúng ta và 'có tướng 
mạo' của chúng ta. Trừ phi chúng ta kính ngưỡng, 
không một vật sẽ không bao giờ tiếp chạm chúng ta 
với bàn tay ban tặng phúc lạc, và vì vậy không thể 
chỉ ra bước kế tiếp bây giờ cần phải công phu. 


+ 


136 


9. RETURN to the ORIGIN, BACK to the 
SOURCE 


Vamada Mumon 
PREFACE: 


Originally immaculate, without a speck of 
dust. Watching appearances come and øo, you 
reside in the serenity of non-doing. But thỉs is not 
the same as illusion, so why clỉng to it? The rivers 
are blue, the mounfains øreen. Sït and watch them 


rise and pass away. 
VERSE-: 


You returned to the origin, went back to the 
source-such wasted eƒƒfort. 

How much befter to Just be blind and deqƒ? 

From Inside your hut, you don f see oufside 
your hut, 

Let the sireams Jjust flow on, the ƒlowers Jusf 


bloom red. 


137 


TRANH THIÊN TÔNG SỐ 9: TRỞ VẺ NGUÒN 
CỘI 

HT Thích Thanh Từ 

dịch 

DẪN: Xưa nay 

thanh tịnh, chẳng 

nhận mảy trần. Nhìn 


các tướng đên và đi, ở 





vô vi thì ngưng lặng. 
Chắng đồng huyếễn 
hóa, sao lại vướng mắc? Nước biếc non xanh ngồi 


xem thành bại. 
TỤNG: 


Phản bốn hoàn nguyên dĩ phí công 
Tranh nh trực hạ nhược mạnh lung 
Am trung bắt kiến am tiền vật 

Thủy tự mang mang hoa tự hông. 
(Phản bốn hoàn nguyên đã phí công 
Đâu bằng thắng đó tợ mù câm 

Trong am chẳng thấy ngoài vật khác 


Nước tự mênh mông hoa tự hông.) 


138 


9.VYAMADA MUMON 


In this, the Ninth Picture, we "Return to the 
Origin, Go Back to the Source". What we consider 
the fundamental nature of the universe 1s a maJor life 
problem. In religlon, 1t 1s commonly said that God 1s 
the foundatilon of the universe. Christlanity teaches 
that God created heaven and earth, that we all live 1n 
the mind of God and that all creatures live and move 
according to the will of God. Pure Land Buddhism 
says that Amida Nyorai Buddha 1s the foundation of 
the universe and that our existence depends on 
Amida%s Original Vow. Agann, 1f you ask Buddhist 
scholars, they will tell you that the foundation of the 
universe, the substance of the universe, 1s the 
"Dharma World of True Thusness". From the point 
Of view of modern scIence, however, the unIVerse 1s 
fundamentally composed of elements, atoms and 
energy; the sclentlsts say that the universe 1s 
fundamertally material. In philosophy, to say that the 
universe 1s fundamentally mind 1s to assert 1dealism; 
to say 1t 1S materlal 1s to assert materialism. Thus, 
depending on what fundamental position you take, 


your outlook on life changes. 


139 


9. SƠN ĐIÊN VÔ VĂN 


Trong Tranh số 9 "Trở Về Nguồn Cội," chúng 
ta xem bản tánh của vũ trụ là bài toán chính của cuộc 
đời. Tôn giáo thường nói Thượng Đề là nền tảng vũ 
trụ. Thiên Chúa giáo nói Chúa tạo ra trời và đắt, rằng 
chúng ta đều sống trong tâm của Chúa và mọi sinh 
vật sống và động chuyên theo ý muốn của Chúa. 
Tịnh Độ tông Phật giáo nói rằng Đức Phật A-di-đà 
Như Lai là bản thể vũ trụ và chúng ta hiện hữu tùy 
theo Bản nguyện của Phật A-di-đà. Lại nữa, nếu bạn 
hỏi các học giả đạo Phật, họ sẽ nói nền tảng của vũ 
trụ, bản thê của vũ trụ, là "Pháp giới chân như". Tuy 
nhiên trên tầm nhìn khoa học hiện đại, vũ trụ tạo 
thành căn bản với những nguyên tố, nguyên tử và 
năng lượng; nhà khoa học cho rằng vũ trụ căn bản là 
vật chất. Theo triết học, nói rằng vũ trụ căn bản là 
tâm tức khẳng định thuyết duy tâm; nói vật chất tức 
khẳng định thuyết duy vật. Do đó tùy theo chỗ đứng 
ở vị trí căn bản nào, tầm nhìn đời sống sẽ thay đôi. 


140 


Now 1n Zen, what do we take as the 
fundamertal nature of the universe? It is "Ox and 
Self Both Forgotten". Here there 1s neither self nor 
ox, only the one perfect circle. Within the pưre, 
Immaculate heart-mind 1n which there 1s nothing, 
there 1s no distinction between self and the world. 
There are thus no I1ntellectual obstructlons or 
problems about the fundamental nature of the 
UHIV€FSC, 1IfSÃ purpose, cfc. For us, what 1s 
fundamental 1s that place where the mind without 
things dissolves Into the world. That place where 
time and space have been transcended, where self 
and the world have become one—that 1s what 1s 
fundamertal. This 1s what 1s meant by the Zen 
sayving, ""There 1s not one thíng' 1s an Innfinite 
storehouse, With flowers, the moon, and tall towers. " 
In the heart-mind, there 1s nothing. But the heart- 
mind 1s Identical with, not the least bit separate from, 
the universe that contains all and everything. Thus, 
depending on what fundamental posiftlon you take, 
your ouflook on life changes. What we realize 1m 
satori 1s this, which 1s fundamental, Iimmovable, 


eternal In us. 


141 


Bây giờ theo Thiền, chúng ta thấy thế nào về 
bản tánh của vũ trụ? Đó là "Người Trâu Đều Quên." 
Ở đây chắng người chẳng trâu, chỉ một vòng tròn 
viên tướng. Trong cái tâm thanh tịnh bất nhiễm 
không một vật, không phân biệt giữa người và thế 
giới. Do đó không có chướng ngại và vấn đề tri thức 
về bản tánh của vũ trụ, mục đích là ØÌ V.V. Đối với 
chúng ta, nền tảng là chỗ mà tâm không một vật tan 
hòa vào thế giới. Chỗ này siêu vượt thời gian và 
không gian, chỗ mà người và thế giới thành một—đó 
là nền tảng. Đó là ý nghĩa thiền ngữ "Không một vật 
trong kho vô tận, có hoa có trăng có cả lâu đài (Vô 
nhất vật trung vô tận tạng, Hữu hoa hữu nguyệt hữu 
lâu đải)." Trong tâm, không một vật. Nhưng tâm lại 
đồng nhất, không một tích tắc rời xa, với vũ trụ dung 
chứa mọi sự mọi vật. Điều chúng ta nhận biết trong 
chứng ngộ là thế đó, là nền tảng, bất động, thường 


hằng, nơi chúng ta. 


142 


The fundamental does not move or change with 
OUr experlence. Safori brings us to a realizatlon of 
this absolutely immovable. Intellectual thinking tells 
us that we have to believe 1n the existence of God 
because 1t is God who created the universe, does 1t 
not? But ours 1s not this kind of cosmology. Nor 1s If 
the kimd of logic chopping that says, "No matter what 
the universe 1s made oŸ£, 1t still 1s something, 1snt 12" 
Netther 1s 1t the baseless Idealism which simply 
asserts that 1t 1s mind which creafes things. Nor are 
we merely offering the explanation that the substance 
of the universe 1s the "Dharma World of True 
Thusness". That place where Immaculate mind 
without thought 1s completely Identical with the 
universe and all 1ts myriad things—nothing other 
than this can be considered an absolute ground. 
Returning to this place 1s what 1s meant by "Return 


to the Origin, Back to the Source." 
PREEACE: 


Originally immaculate, without a speck of 
dust. 


That stainless, Immaculate place where "Inside 


and outside are fused Into one”, 


143 


Nền tảng không động chuyền hay biến đổi với 
sự chứng ngộ. Chứng ngộ khiến chúng ta nhận ra cái 
bất động tuyệt đối này. Tri kiến cho biết rằng chúng 
ta phải tin vào Thiên Chúa hiện hữu bởi vì chính 
Thiên Chúa đã tạo ra vũ trụ, phải không? Nhưng đối 
với chúng ta không phải là loại vũ trụ học này. Cũng 
chắng phải là loại logic chia chẻ nói rằng, "Cho dù 
vũ trụ được tạo ra từ cái gì, vẫn là một điều gì, phải 
không?" Cũng không phải là chủ nghĩa duy tâm vô 
căn cứ đơn giản khăng định chính vạn pháp duy tâm. 
Chúng tôi cũng không chỉ đưa ra lời giải thích bản 
chất của vũ trụ là "Pháp giới chân như". Đây là chỗ 
tâm thanh tịnh hoàn toàn không một niệm tức đồng 
nhất với vũ trụ trùm khắp vạn vật— không một vật 
nào khác có thể xem là nguồn cội tuyệt đối. Trở về 
chỗ này chính là ý nghĩa "Trở Về Nguồn Cội." 

DÂN: 

Xưa nay thanh tịnh, chẳng nhận mảy trần. 

Nơi thanh tịnh bất nhiễm này, chỗ "nội ngoại đả 
thành nhất phiến”, 


144 


where heaven and earth are Identical with self, that 
place 1s fundamentally stainless, collecting not a 
speck of dust As the Sixth Patraarch said, 
"Originally there 1s not one thing. Where then 1s 
there a place for dust to collect?" This 1s the purity of 
looking at a flower when flower and self have 
become one. If you face the flower and say, "Ifs 
pretty," then dust collects. If you think, "There 1t 1s," 
then dust collects. If you think, "Someone grew this 
flower," then dust collects. The flower, Just the 
flower, the oneness of the utterly thoughtless flower 
with the self, that 1s the place that gathers no dust. 


Watching appearances come and øo, you 
reside ïn the serenity of non-doing. 


"Appearances come and go" refers to change 1n 
the obJective world of materlal form. "The serenity 
of non-doing”" refers to that state when conscIousness 
1S as transparent as a finely polished mirror. This 
verse can be read 1n reverse order as well, that 1s, 
"Residing 1n the serenity of non-doing, you watch 
appearances come and go."With a mind like an 
empty mirror, without calculation or discrimination, 
you see the ever changing world pass by Just as 1f 1S. 
When one can serenely view the world without 
stumbling over 1t or without being caught by 1t, 


145 


chỗ trời và đất đồng nhất với người, là nơi xưa nay 
thanh tịnh, chẳng một mảy bụi. Như Lục Tổ nói: 
"Xưa nay không một vật. Chỗ nào dính bụi bặm?" 
Đó là sức thanh tịnh nhìn hoa khi hoa và người nhất 
như. Đối điện với hoa nếu nói: "Hoa đẹp," thì dính 
bụi. Nếu nghĩ: "Đây rồi," thì dính bụi. Nếu nghĩ: 
"Người nào trồng hoa này," thì dính bụi. Hoa, chỉ là 
hoa thế thôi, nhất tính của đóa hoa hoàn toàn vô niệm 
với người, đó là chỗ không dính bụi. 

Nhìn các tướng đến và đi, trụ vô vi ngưng 
lặng. 

"Các tướng đến và đi" chỉ thế giới đối tượng sắc 
tướng vô thường. "Trụ vô vi ngưng lặng" chỉ tâm 
thức trong sáng như mặt gương mài bóng. Câu này 
có thê đọc ngược lại là: "Trụ trong vô vI ngưng lặng, 
nhìn các tướng đến và đi." Với tâm như gương 
không, không toan tính hay phân biệt, ta thấy thế 
gian vô thường mặc nhiên tự như như. Khi có thê 
ngưng lặng nhìn thế gian không sai lầm và không 


vướng mặc, 


146 


then there 1s neither good nor bad, neither gain or 
loss, neither pleasure nor pain. One merely reflects 
the appearance of thinøs ofthe world Just as a mirror 
reflects obJects. 


But this is not the same as ïllusion, so why 
cling to it? 


The sutras teaches us that our world 1s like a 
fantasy, like a dream, like a bubble, like a drop of 
dew. The world we live In 1s truly a world of 
Impermanence, constantly changing and shifting, 
modifying and altering 1tself with each moment. 
There 1s nothing that really exists. In this sense, to 
look at the world 1s to conjure up a vision. Now 
Theravada Buddhism teaches that since this 1s the 
nature of our world, one should not acknowledge this 
world but Iinstead should care only for onels own 
salvation. But 1f one has truly opened the eye of 
sator1, then this world of Impermanence Jusf as 1t 1S 
the world of Buddha. That 1s the meaning of, "But 
this 1s not the same as 1llusion." Thus "why cling to 
12" The world Just as 1t 1s, without Improvements or 
amendments or corrections, 1s the world of the 
Buddha. Seen with the open eye of satori, the entire 
world of birth, old age, sickness and death 1s true 
realIty. 


147 


rồi thì chăng tốt chăng xấu, chăng được chẳng mất, 
chẵng vui chắng khổ. Ta chỉ phản chiếu sự vật thế 


gian y như mặt gương. 
Chẳng đồng huyễn hóa, sao lại vướng mắc? 


Kinh dạy chúng ta thế gian như huyễn, như 
mộng, như bọt, như sương. Thế gian chúng ta đang 
sống quả là vô thường, thường xuyên thay đổi và 
chuyên dịch, mỗi lúc tự biến đổi. Không một vật gì 
thực sự hiện hữu. Theo nghĩa này nhìn thế gian như 
thấy trong mơ. Phật giáo Nguyên Thủy dạy răng vì 
đó là bản tánh của thế gian chúng ta, không nên thừa 
nhận thế gian mà chỉ phải chú trọng đến giải thoát 
cho mình. Nhưng nếu ta thực sự mở được con mắt 
giác ngộ, thế gian vô thường tự như như sẽ là cõi 
Phật. Đó là ý nghĩa "Chắng đồng huyễn hóa." Vậy 
thì "sao lại vướng mắc?" Thế gian tự như như, không 
làm tốt hơn hoặc hay hơn hoặc sửa đôi, chính là cõi 
Phật. Nhìn với mắt giác ngộ mở sáng, toàn thế gian 


sanh-lão-bệnh-tử đều là chân như. 


148 


Ryòkan too says, "When you are sick, fo be sick 1s 
Jine; In tunes 0ƒ disasfers, fO enCOMmIer disasfer 1S 
Jne; at death, to die ¡is ƒfmne" The world of 
Impermanence, when seen 1n safori, 1s true realify as 
1 1S. 

The rivers are blue, the mountains øgreen. 

Sit and watch them rise and pass away. 


The rivers and streams are blue, the hills and 
mounfains are green; the world Just as 1t 1s 1s the 
absolute, our original abode. Look at the world as 1t 
1S and see 1t as 1 1s. Ït 1s not Just that you see 1t as 1t 
1S; you see everything as beautiful, as true reality. To 
Open your eyes In this way 1s fo return to the orign, 
to go back to the source. 


Misty rain on Mount Lu, tide im the River Che, 

ý l do not go there, a thousand regrefs will 
never let me be. 

I went an returned, 1† was no thing special, 

Misty ram on Mount Lu, tide In the River Che. 


Perhaps you have been longing for many years 
to actually go and see one of those beaufy spots of 
the world you've long heard about; then finally you 
øo and see only to discover that the so called beauty 
spot ofthe world 1s nothing worth mentioning. 


149 


Thiền sư Lương Khoan Đại Ngu có làm bài thơ: 


Bị bệnh phải thời bệnh cũng tốt thôi / Gặp nạn 
phải thời nạn cũng tốt thôi. / Phải chết đến thời chết 
cũng tốt thôi. 

Thế gian vô thường, thấy trong ngộ, là chân như 
như thỊ. 


Nước biếc non xanh 

ngồi xem thành [đến] bại [đi]. 

Sông và nước một màu biếc, đồi núi một màu 
xanh; thế gian tự như như tức tuyệt đối, chỗ bản trụ 
của chúng ta. Nhìn thế gian như thị và thấy thế gian 
như thị. Không phải bạn chỉ thấy như thị; mà sẽ thấy 
mọi sự vật đều đẹp, là chân như. Mở mắt sáng như 


thê là trở vê nguôn cội. 


Mù tỏa non Lô sóng Triết Giang, 

Chưa đi đến đó, hận muôn vàn. 

Đến rồi vẫn thấy không gì khác, 

Mù tỏa non Lô sóng Triết Giang)Š. 

Có thể bạn thèm khát bao nhiêu năm đi xem 
cảnh đẹp trên thế giới nghe nói từ lâu; rồi bạn đi đến 


và khám phá không có gì đáng chú ý. 





!8 Thơ Tô Đông Pha. 
150 


When you have gained satori, then the world we live 
In, Just as 1t 1s, 1s the pure land, 1s heaven. "After 
satori 1s the same as before satorl." Affer satori you 
are the same as you were before saftori. Just as you 
are 1s fine. You are saved Just as you are. "“This very 
place 1s the Lotus Land of Purity; this very body 1s 
the body of Buddha." 


VERSE-: 


You returned to the origin, went back to the 
Source--such wasted eƒfƒfort. 


In order to return to the origin, go back to the 
source, you had to exert yourself to the utmost. You 
left home to search for the ox; you spotted 1ts tracks, 
caupht a glimpse of 1t and finally caupht 1t; affer 
finally taming and training 1t, you rode 1t back home. 
But then you completely forgot about the ox, forgot 
the self, and ended up right back where you sfarted. 
On reflection, 1t looks as though you went to a lot of 
unnecessary trouble. All that work for nothing. This 
here now, Just as 1t 1s—1f this 1s your goal, then you 
địd not have to put yourself through such great trials 
searching for the ox. If Just this 1s your goal, then 
there was no necessify for you to enter a temple and 
eat monastery gruel. 


151 


Khi đạt ngộ, thế gian bạn đang sống, tự như như, là 
Tịnh độ, là thiên đường. "Ngộ rồi giống như trước 
khi ngộ." Ngộ rồi bạn như xưa lúc chưa ngộ. Bạn 
như đang là cũng tốt thôi. Bạn được cứu độ như đang 
là. "Đây chính là Tịnh độ Liên Hoa; chính thân này 
là Phật thân." 

TỤNG: 

Phản bổn hoàn nguyên đã phí công 


Đề Trở Về Nguồn Cội, bạn phải nỗ lực tới cực 
điểm. Bạn rời nhà đi tìm trâu; thấy dấu, thấy trâu và 
bắt được trâu; sau khi chăn dắt và điều phục, bạn 
cưỡi trâu về nhà. Nhưng rồi người và trâu đều quên, 
và cuối cùng trở về chỗ bắt đầu. Nếu nghĩ kỹ, có vẻ 
như bạn có những lo âu không cần thiết. Mọi việc 
làm đều vô ích. Bây giờ đây, tự như như— nếu đây là 
mục đích, bạn không cần tự hiến mình qua bao nhiêu 
thử thách lớn lao đi tìm trâu. Nếu chỉ bấy nhiêu là 
mục đích đời bạn, hăn không cần thiết phải vào chùa 


ăn cháo [kham khỏi]. 


152 


How much betfter to Just be blind and deqƒ? 


If you have gone to all that trouble and then 
finally discovered that things are all right Just as they 
are, then 1t wasn't necessary for you to have tortured 
yourself in discipline and practice. Right from the 
start, you should have been Just like the blind or deaf. 
You trip up because you get hooked by external 
things, get stuck on all those things that fill your 
thoughits. But, 1f you can be like the blind who do not 
get caupht up on sights because they cannot see 
them, like the deaf who do not get caught up on 
sounds because they cannot hear them, then there 1s 
no need for discipline and practice. Is that not so? 
Fundamentally, the heartmind you possess has 
remained as pure and unstained as 1t was at birth. 
Since all you have to do 1s to return to thĩs 
thoughtless heart-mind, there should be no necessity 
to engage In discipline and practice. 


From Inside your hut, you don f see oufside 
your hut, 

Let the sireams just flow on, the [lowers Just 
bloom red. 


If you are Inside a house with the windows 
closed, then you cannot see what 1s oufside. 


153 


Đâu bằng thắng đó tợ mù câm 


Nếu đã đi đến tất cả lo âu như thế và cuối cùng 
phát hiện mọi thứ đều ổn định tự như như, thì bạn 
không cần phải tự khép mình trong kỷ luật và tu tập. 
Ngay khi bắt đầu, bạn nên giống như mù hoặc điếc. 
Bạn vấp ngã vì bị cuốn hút vào cảnh vật bên ngoải, 
dính mắc trên cảnh vật lấp đầy suy nghĩ của bạn. 
Nhưng, nếu bạn như mù không vướng mắc vào sắc 
tướng vì không thấy, như câm không trói buộc vào 
âm thanh vì không nghe, tất nhiên không cần kỷ luật 
và tu tập. Chăng phải vậy sao? Xưa nay, tâm bạn vẫn 
thanh tịnh bất nhiễm như lúc chảo đời. Vì mọi sự cần 
làm là quay về tâm vô niệm, nơi không cần dấn thân 


vào kỷ luật và tu tập. 


Trong am chẳng thấy ngoài vật khác 


Nước tự mênh mông hoa tự hông. 


Nếu bạn ở trong nhà cửa đóng, sẽ không thấy 


được bên ngoài. 


154 


You have six windows called the six senses, the 
eyes, ears, nose, tongue, body and conscIousness; but 
when they are all closed and you are not thinking of 
anything, when your mind has become like a mirror, 
this 1s the place of fundamental purity. Now from 
this place with no things, 1Ÿ you open the windows 
and look out, then “£he river ifselƒ is broad, ƒlowers 
themselves are red.” If you look inside your mind, 
there 1s nothing there. When that mind with no things 
destroys the shell of no-seeing, no-hearimng, no- 
thmking and you realize that 1t 1s one with the 
oufside world, then true reality lies In the natural 
world as 1t 1s, the world where the river 1tself 1s broad 
and flowers themselves are red. 


Thịs 1s the world of "Return to the Origin, Back 
to the Source”. It 1s Just exactly the reverse of the 
previous staøe of the empty circle of completion. If 
the reverse side 1s the empty circle, then the front 
side 1s "Return to the Origin" where plum flowers 
bloom and rivers flow. They are like front and back 
yet they are one. 


Waka: 


The Dharma way-no traces-on the original mounfaIn, 
The pines are green, the flowers glint with dew. 


155 


Có sáu cửa là sáu căn, mắt-tai-mũi-lưỡi-thân-ý; 
nhưng khi đóng lại và bạn không suy nghĩ, khi tâm 
như mặt gương, đó là chỗ thanh tịnh xưa nay. Giờ 
đây từ chỗ không một vật này, nếu bạn mở cửa và 
nhìn ra ngoài, rồi thì “Nước tự mênh mông hoa tự 
hông.” Nếu bạn nhìn tâm, thì không một vật. Khi 
tâm không một vật phá vỡ lớp vỏ của không-thấy, 
không-nghe, không-nghĩ và bạn nhận ra là một với 
cảnh giới bên ngoài, rồi chân như nằm ngay trong thế 
giới thiên nhiên như thị, thế giới trong đó “Nước fự 
mênh mông hoa tự hồng.” 

Đó là cõi giới "Trở Về Nguồn Cội." Ở đây 
ngược hắn với giai đoạn trước lả viên tướng không. 
Nếu mặt sau là viên tướng không, mặt trước là "Trở 
Về Nguồn Cội" chỗ hoa nở và nước chảy. Cả hai 
giống như có mặt trước và mặt sau nhưng là một. 

Hòa Ca: 

Đường Đạo—không dẫấu—trên núi xưa, 


Thông xanh, hoa lấp lánh giọt sương. 


156 


The flying bird leaves no footprint, no traces of 
any kind. In like fashion, the Buddha-dharma leaves 
no trace behind. The Buddha-dharma 1s not the 
Buddha-dharma; that 1s why 1t 1s called the Buddha- 
dharma. That 1s the sort of thing the Dharma 1s. In 
the Buddha-dharma there are no rules or obligations 
that say you must believe 1n this, or you must 
worshIp this Buddha, or you must uphold this or that. 
All you need do 1s understand your own orIginal 
heart and mind. This 1s the Buddha-dharma. In the 
Buddha-dharma, there are no traces. With that mind 
without traces, 1ƒ you look back on the mountains 
from which you came, you see that the pInes are 
green and the flowers are red. When you realize that 
the mind conftains no thíng, that 1t 1s from the 
beginning immaculate without a speck of dust, then 
your original mountain home, Jusf as 1f 1s, 1S reality. 
Thịs self, Just as 1t 1s, 1s Buddha. The pines are weep 
and the flowers are red. "”This very place 1s the Lotus 
Land of Purity; this very body 1s the body of 
Buddha." 


157 


Chim bay không để lại dấu. Cũng như thế, Phật 
pháp không đề lại dấu. Phật pháp không phải là Phật 
pháp mới chính là Phật pháp. Phật pháp là như thế. 
Phật pháp không có giáo điều hay bổn phận bắt buộc 
phải tin, hoặc phải đánh lễ Phật, hoặc phải tuân giữ 
điều này điều nọ. Tất cả việc cần làm là phải nhận 
biết bản tâm bản tánh nơi mình. Đó là Phật pháp. 
Phật pháp không để lại dấu. Với tâm không dấu vết, 
nếu quay trở lại nhìn núi là chỗ từ đó đến, bạn sẽ 
thấy thông thì xanh và hoa thì đỏ. Khi nhận ra tâm 
không chứa một vật, tức là xưa nay thanh tịnh bất 
nhiễm không dính mảy bụi, và đó là bản gia sơn, tự 
như như, tức thực tại. Cái ngã này, tự như như, chính 
là Phật. Thông thì xanh và hoa thì đỏ. "Đây chính là 
Liên HoaT]nh độ; chính thân này là Phật thân." 


+ 


158 


9.SHENG YEN 


In the ninth picture, suddenly a spotless world 
of green hills and blue streams, luxuriant bamboo 
and dainty plum blossoms, reappears In the circle. lt 
€Xpr€Sses a refurn to awereness of the manifest world 
after the deeply interiorized experience of absorption 
in the oneness of the oripinal nature. When 
awareness returns, everythimng 1s perceived that 
ordinary persons perceive, but 1t 1s not the same as 
before. This awareness emerges as pure wisdom that 
1llumines everything lucidly and precIsely. Whatever 
I{ encounfters, 1t sees 1t for what 1t ¡s, without the 


Inferference of vexation. 


There 1s a famous sayIng In Chan that In the 
beginning, before one deeply engages the practice, 
mountaIns are mountaIns and rivers are rIvers. Then, 
af a certain poinf 1n training mountains are no longer 
mounfains, rivers no longer rivers. In the eighth 
pIcture, mounfains and rivers, person and ox, all 
vanish. But 1n the end, mountains are again 


mounfains and rIverS are aøa1n r1Vvers. 


159 


9. THÁNH NGHIÊM 


Nơi tranh số 9, trong vòng tròn viên tướng bỗng 
xuất hiện trở lại một thế gian bất nhiễm với nước 
biếc non xanh, tre trúc sum sê và hoa đào tươi thắm. 
Đây diễn tả sự trở về tỉnh giác đối với thế gian hiện 
hành sau khi chứng nghiệm nội tâm thâm sâu tan hòa 
vào nhất tính của bản thê. Khi tỉnh giác trở về, con 
người phàm này nhìn thấy mọi sự vật, nhưng không 
giống với trước đây. Sức tỉnh giác này phát xuất từ 
trí tuệ tỉnh thuần thắp sáng vạn vật thật tỏ tường và 
chính xác. Dù đối diện việc gì, có sao thấy vậy, 


không một chút phiên não xen vào. 


Có câu Thiền ngữ rằng trước đây [ba mươi 
năm] khi chưa tu thấy núi sông là núi sông. Về sau 
[ba mươi năm, đến một giai đoạn nào] thấy núi sông 
không phải là núi sông. Trong tranh số 8, núi sông, 
người và trâu, đều biến mất. Nhưng cứu cánh, thấy 


núi sông là núi sông. 


160 


The mountains and rivers that are perceived before 
and after deep enliphtenment are the same, but with 
one 1mportant difference. Before enlightenment they 
are perceived with attachment and discrimination. 
Now there 1s no such attachment. At this level all 
things can be used to help beings on the path to 


enlightenmert. 


Yangshan Huiji (807-833), a disciple of master 
Guishan Lingyu (771-853), once asked the latter, "If 
everything in the world suddenly appeared before 


you, what would you do?" 


The master replied, "Green 1s not yellow, long 
1S not short. Each thing abides 1n 1fs own place. It has 


nothing to do with me.” 


This 1s to say, phenomena are perceived, but 
they are phenomena of other beings, not something 
that entails any experlence of vexaflon on one's own 
part. In fact, practioners at this stage do not think of 
the world in terms of such dualities as enliphtenment 
and vexatlon, noumenal principle and phenomenal 


manIfestations. 


161 


Núi sông vẫn không thay đổi dù trước và sau khi triệt 
ngộ nhìn thấy, nhưng có sai khác lớn lao. Trước khi 
đại ngộ thấy núi sông thì dính mắc và phân biệt. Bây 
giờ không còn dính mắc. Ở trình độ này mọi sự vật 
đều được ứng dụng giúp con người trên đường đi đến 
giác ngộ. 

Ngưỡng Sơn Huệ Tịch (807-833), một hôm hỏi 
thầy là Qui Sơn Linh Hựu (771-853): "Nếu vạn vật 
thế gian bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, phải làm 


sao?" 


Qui Sơn đáp: "Màu xanh thì không phải màu 
vàng, dài thì không phải là ngắn. Mỗi vật trụ ở bản 
vị. Không liên quan gì đến ta.” 

Nghĩa là, hiện tượng mình nhìn thấy, nhưng 
cũng là hiện tượng người khác nhìn thấy, không phải 
đưa đến phiền não cho phần mình. Quả vậy, hành giả 
ở giai đoạn này không thấy thế gian theo nhị nguyên 
đối đãi như giác ngộ và phiền não, nguyên lý (danh) 


và hiện tượng (sắc). 


162 


Their sense of self and the external world has 
changed completely. One wIll notice that, In the 
ninth picture, there 1s no oxherder or practitioner 
depIcted anywhere. Things are Just as they are, 1n 
and ofthemselves. The deeply enlightened 1ndividual 
øI1ves them their own existence and assumes hIs or 
her own existence, forgetting self entirely and 
affirming the spontaneous functon of the world 
wIthout feeling compelled by vexation to impose any 


boundary or confused relationship on them. 


However, this 1s a very subtle point that can be 
easlly misunderstood. Some people may take 1t 
wronply and go to the extreme of assuming that all 
đistinctions and convenfions are meaningless and can 
be dealt with as one chooses. There 1s no need to be 
responsible to or for anything. One can take other 
peoplels wives or husbands, belongings, and simply 
do what one wants to do. Actually, this kind of 
cavalier attitude conceals an insidious and misguided 


selfishness. 


163 


Cảm nhận về mình và thế gian bên ngoài hoàn toàn 
đổi khác. Trong tranh số 9, không còn vẽ người chăn 
hoặc hành giả nữa. Mọi sự vật tự như như, tự bản 
chất là thế. Người triệt ngộ để vạn vật tự hiện hữu và 
thừa nhận sự hiện hữu của mình, hoàn toàn quên đi 
bản ngã và xác định tính hoạt dụng hồn nhiên của thế 
gian mà không bị phiền não thúc ép trói buộc hoặc sỉ 


mê trong sự tương g1ao. 


Tuy nhiên, đây là điểm vi tế đễ hiểu lầm. Có 
người hiểu sai lạc và nghiêng về phía cho rằng đặc 
tính sai khác và những quy ước đều vô nghĩa và có 
thê xử sự tùy ý. Không cần phải có trách nhiệm đối 
với ai hay vì việc gì. Có thê lấy vợ hay chồng người, 
đồ vật tùy thân và đơn giản là muốn làm gì thì làm. 
Thật ra, thái độ kiểu hiệp sĩ này che đậy lòng ích kỷ 


mê lầm và quỷ quyệt. 


164 


To one who 1s truly practiced, other people's w1ves 
and husbands are stil other peoples wives and 
husbands. Worldly conventions are still valid and 
should not be disregarded. At this sfage, the 
practiioner wants what 1s best for all, wants all 
thimgs to be Just as they are, fully. Because the 
afflicted self has been transformed, one doesn't have 


any compuncfion to treat others 1n an 1rregular way. 


Of course, there are times when Chan masters 
do create confusion by sayIing or doIng contradictory 
things. Usually, this occurs while interacting with 
studenfs. For example, there 1s the famous tale of the 
monk who burned a wooden statue ofthe Buddha, or 
the monk who purposely broke his master's leg by 
rolling a wheelbarrow over 1t. When hearing these 
things, people may think they are standard Chan 
behavior. Actually, ther sipmiicance 1s  quite 
different. These are but 1solated incidents in Chan 
history, usually Involving a semimnal transaction 


between a master and a student. 


165 


Người thực sự có tu tập, vợ và chồng của người vẫn 
là vợ và chồng của người. Quy ước thế gian vẫn còn 
hiệu lực và không được xem thường. Ở giai đoạn 
này, hảnh giả mong sự tốt lành đến với mọi người, 
muốn mọi sự vật đều tự như như, thật tròn đầy. Bởi 
vì cái ngã đau khổ đã chuyên hóa, không còn hối tiếc 
khi đối xử với người khác một cách lạ thường. 

Dĩ nhiên, hồi xưa có thiền sư tạo nghi lầm bằng 
cách nói hay hành động ngược ngạo. Thường là khi 
ứng xử với đệ tử. Ví dụ, có giai thoại một vị tăng 
(Đơn Hà Thiên Nhiên) thiêu tượng Phật, hoặc một vị 
tăng khác (Đặng Án Phong) cố ý đây xe cán gãy 
chân thầy (Mã Tổ). Khi nghe kể như vậy, ta có thể 
nghĩ cách cư xử này là đúng chuẩn trong nhà Thiền. 
Thật ra, ý nghĩa khác hắn. Đây là những trường hợp 
kỳ đặc trong Thiền sử, thường bao hàm sự kiện thầy 


truyền thừa cho trò. 


166 


We do not see disciples, as a rule, behaving like this 
all the time. A Chan master will act like this In order 
to certify that the studenf's condition, at that moment, 
1S not the everyday condition. What 1s more, such 
behavior on the part of a student 1s not characfterIstic 
of the ninth stage. It 1s more typIcal of the seventh or 
eiphth stage. If I made a habit of going around 
sayving, "Bananas grow underground and ginger 
ørows on trees. Fish fly in the sky and sheep swim 
under water,” people would think that I belonged In a 
mental Imnstitution. The person at the nĩnth stage 
honors worldly conventions; he himself has no 
problem with them whatsoever. One could say that 
his attitude 1s quife affirmative: of all the myriad 
phenomena that surround him, there 1s nothing that 1s 
not perfectly complete, Jusf as 1t 1s. 


+ 


167 


Không phải là quy tắc mà lúc nào đệ tử cũng xử sự 
như vậy. Thiền sư hành động như trên để ấn khả 
trình độ tu chứng của đệ tử, ngay thời điểm đó, chớ 
không phải cư xử hằng ngày. Hơn nữa, thái độ về 
phần đệ tử không phải là đặc thù của giai đoạn trong 
tranh số 9. Đây đặc biệt thuộc về tranh thứ 7 hay thứ 
§. Nếu quen nói lòng vòng sẽ là: "Chuối trổ dưới đất 
và gừng mọc trên cây. Cá bay trên trời và cừu lội 
dưới nước,” thiên hạ sẽ tưởng tôi thuộc dạng bệnh 
tâm thần. Người tu đến giai đoạn tranh số 9 sẽ tôn 
vinh quy ước thế gian; không hề có vấn đề. Có thể 
nói thái độ này rất khăng định: mọi hiện tượng chung 
quanh, không việc gì mà không viên mãn, đều tự như 


như. 


168 


9. MYOKYO-NI 


In the origin all 1s pure and there 1s no dust. 
Collected 1n the peace of non-volitional doing (Wu- 
Weli) he beholds the coming and going of all things. 
No longer deluded by shifing phantom pictures, he 
has nothing further to learn. Blue runs the river, 
øreen range the mountains; he sits by himself and 
beholds the change of all things. 


Returning to the origin 1s going back to the 
source like goIng up a river to 1ts beginning. But In 
Our pIcture, 1t denotes even going back to before the 
beginning. The text says that there 1t has been pure 
from the beginning, and there 1s no dust. Does that 
not echo the Sixth Patrlarch's verse that when there 1s 
no dust to setfle, in the no-thing-ness, dusting 1s 
vain? But pondering carefully, 1t 1s not as simple as 
that. This source or origin 1s something very specIal. 
Someone confemplates the flourishing and withering 
of that which has no form, contemplates the coming 
to be and ceasing to be of all forms, Iincluding the 
contemplator himself; such a one dwells, so says the 
text, collected in the quietness of non-(mntfentional) 


dong. 


169 


9. NI DIỆU KÍNH 


Xưa nay tất cả đều thanh tịnh và không dính 
bụi. Tự tại trong an bình của vô vi, hành giả nhìn 
thấy các pháp đến và đi. Sẽ không còn mê lầm vì sự 
thăng trầm của hình ảo bóng ma, không còn gì để tìm 
hiểu. Sông xanh núi biếc; hành giả ngồi một mình và 
nhìn xem các pháp biến đồi. 

Trở về nguồn cội là ngược về nguồn như ngược 
về dòng sông khởi thủy. Nhưng trong bức tranh của 
chúng ta lại biểu thị thậm chí ngược về chỗ trước cả 
nguyên khởi. Nguyên văn nói rằng xưa nay đã thanh 
tịnh, và không mảy bụi. Phải chăng âm vang câu kệ 
của Lục Tổ: “Xưa nay không một vật/Chỗ nào dính 
bụi bặm?” Nhưng nghĩ kỹ, không đơn giản như thế. 
Nguồn hoặc cội này là điều gì thật đặc biệt. Có ai suy 
nghiệm về sự hưng và phế của cái vô tướng, về sinh 
và diệt của các tướng, bao gồm chính người suy 
nghiệm; người an trụ như thế, theo chánh văn, sẽ tích 


lũy vô vi trong tĩnh lặng. 


170 


The Chinese characters usually translated as non- 
action or non-doing, 'Wu-Wel', actually a Taolst 
term, does not mean non-doing 1n the sense of simply 
being Imnactfive, sitting and letting the world go by, 
confemplating the navel, or whatever. Such non- 
doinng gives the wrong connotation. lIt 1s rather 
returning to the origin, to the source, to be re-linked 
and once more 1n harmony with all that 1s. So this 
particular and crucial term, 1f we truly ponder 1t, wIll 
vield the ripht connofatlons: not non-acting, non- 
doïng In the sense of laziness or callousness — for 
how could that be the Buddhas Way? — but non- 
Iintention, non-interferencel In other words, Ï am no 


longer there Intent on bending things 'my' way. 


To be truly at one 1s to be truly 1n accord; there 
1s then a natural going with that harmony, acting 1n 
accord with situations or cireumstances, a natural 
coming to be and ceasing to be; no sfruggling 
agaInst, nor trying to fish out something for me! All 
forms have theIr begInning, theIr existence and theIr 


end. 


171 


Chữ Nho thường dịch là 'vô vĩ', thực ra là một thuật 
ngữ của Lão giáo, không có nghĩa không làm việc 
theo nghĩa đơn giản là không hoạt động tức bất động, 
ngồi yên và để mặc thế gian, chiêm ngưỡng trung 
tâm, hay thứ gì khác. Vô vi như vậy là sai nghĩa. Ý 
nghĩa đúng là trở về nguồn cội, liên kết lại và một lần 
nữa hài hòa với tất cả đang là. Vì vậy, thuật ngữ đặc 
biệt và then chốt này, nếu chúng ta thực sự suy nghĩ 
kỹ, sẽ mang lại ý nghĩa đúng đẫn: không phải không 
hành động, không làm theo nghĩa lười biếng hay 
nhẫn tâm——Phật đạo là như vậy sao?—nhưng có làm 
mà không tác ý, không can thiệp! Nói cách khác, tôi 


không có ý định bẻ cong sự việc theo ý 'mình'. 


Thực sự hiệp nhất tức thực sự ứng hợp; sau đó 
tự nhiên có sự hài hòa, hành động phù hợp với duyên 
cảnh, tự nhiên đến và đi; không đấu tranh chống đối, 
cũng không cố gắng moi móc điều gì cho mình! Tất 


cả sắc tướng đêu có khởi đâu, hiện hữu và kêt thúc. 


172 


Such acting 1n accord with the situation can be seen 
as 'non-Interfering' — not Intentional — and so also 
means not being a busy-body! When we now look at 
the basic Buddhist teachings, Just this Intentional, 
voliional wanting to wrench things according to 
some kind of pre-conceived 1dea or pattern, however 
good 1t might seem, 1s the Karma-producing agency 
that keeps us bound and revolving on the Wheel. To 
become free of 1t 1s not possible for I, for Ï am 1t — 
pIcking and choosing being my nature. However, 
once the Great Death has been died, with the passage 
through that empty circle, the 1tch to Interfere has 
also died. Someone who contemplates the flourishing 
and withering of that which has form dwells In the 


collected quietness of non-Intenfion. 


There 1s an amusing sfory about this natural 
coming to be and ceasing to be, which 1s one of the 
three hall-marks of existence, change; the other two 
being suffering, and No-I. Just because 1t 1s amusing, 
1t helps the process of gently disengaging oneself 
from attachments and from that strong 1tch to wrench 


things the way they 'should' be. 


173 


Hành động tùy duyên như thế có thê xem là "không 
can thiệp "—không tác ý—và do đó cũng có nghĩa 
không phải người-bận rộn! Bây giờ khi chúng ta xem 
xét giáo lý cơ bản của Phật giáo, chỉ có tác ý muốn 
vo tròn bóp méo sự vật theo tư kiến hoặc khuôn mẫu 
đã áp đặt, dù có vẻ hay tốt, đều có tạo nghiệp ràng 
buộc chúng ta vào vòng Luân Hồi. Để thoát khỏi 
không thê với cái tôi, vì tôi là vòng ràng buộc nảy— 
chọn và lựa là bản chất của tôi. Tuy nhiên, một phen 
Đại Tử xảy đến, với lối đi qua viên tướng không, sự 
nôn nóng can thiệp cũng chết theo. Ai biết quán 
chiếu sắc tướng thành và hoại sẽ an trụ trong tĩnh 


lặng tích lũy của tâm vô tác. 


Có một câu chuyện thú vị về lẽ tự nhiên đến và 
đi, đó là một trong tam ấn của sự hiện hữu, tức vô 
thường: hai yêu tố kia là khổ và vô ngã. Câu chuyện 
chỉ là vui cười, giúp quá trình buông bỏ chấp trước 
một cách nhẹ nhàng từ sự nôn nóng mạnh mẽ vo tròn 


bóp méo sự việc 'phải' như thê. 


174 


In the old days for varlous reasons little boys 
were offen given Into temples and monasteries, 
brought up there and given a good education; many 
of them became ordained. This 1s the story of such a 
boy who later became a famous Zen master. Like all 
boys, he was not always good but naughty as well. 
He heard the varlous teachings and had picked up 
some. The temple owned a famous tea bowl, used 
only for speclal occasions. One day, not being 
careful, he dropped and broke 1t. He was very upset 
and scared. Then he remembered the teaching of all 
thngs coming to be and ceasing to be, and he 
plucked up courage. His hands with the broken 
shards behind his back, he came to the teacher, and 
said, 'I have often heard you say that all things have a 
beginning and an end?' "Yes,' said the teacher. '!And 1s 
1t true that In their season they begin and when theIr 
time comes, they cease?' "Yes,' said the teacher. The 
boy said, "Teacher, our tea-bowl's time to cease has 


arrived,' and presented the broken bow]. 


Coming to be and ceasing to be 1s not an 
abstract dogma. We can usefully remember this little 


story when something that 1s dear to us recedes; 


175 


Ngày xưa vì nhiều lý do, trẻ em thường được 
đưa vào đền chùa, và được giáo dục tốt; nhiều em 
xuất gia. Đây là tự truyện một cậu bé như thế về sau 
trở thành một thiền sư nồi tiếng. Giống như tất cả trẻ 
em, cậu này không phải lúc nào cũng ngoan, trái lại 
khá nghịch ngợm. Cậu nghe nhiều giáo lý và có chọn 
lựa. Trong chùa có một bộ đồ trà tuyệt đẹp, chỉ dùng 
dịp lễ. Ngày nọ bất cân, cậu đánh rơi và làm bể. Cậu 
rất buồn và lo sợ. Sau đó, nhớ lại kinh có dạy các 
pháp sanh và diệt, và cậu lấy lại can đảm. Hai tay 
cầm mảnh vỡ ngoặc ra sau lưng, cậu đến gặp vị thầy 
và nói, 'Con thường nghe thầy nói mọi vật đều sanh 
và diệt? 'Phải,' thầy đáp. 'Và có đúng là theo thời 
gian sinh ra và đến thời điểm thì diệt mất?' 'Phải,' 
thầy đáp. Cậu nói, 'Thưa thầy, thời điểm của bát trà 
đã đến rồi' và cậu trình ra chiếc bát vỡ. 

Sinh và tử không phải là giáo lý trừu tượng. 
Chúng ta có thể nhớ câu chuyện nhỏ này và thấy hữu 
ích khi một điều gì đó thân thương với chúng ta nay 


lùi xa; 


176 


1 we can smIle at 1t, we are already over the worst of 
the grief or bitterness or whatever 1t was that befell 
us. This 1s the value of such teaching storles: they 
help us over a particular hump. Hearing them Just 
once, one forgets them and so 1t 1s useful to have a 
collection and to read through them from time to 
time. Then, when we are really at poInt-non-plus or 
rock bottom, the approprlate story may suddenly 
arise from the depth of our mind or heart, presenting 
a new facet; we can then see a way out of the 


dilemma and can act again. 


Returned to the ground and origin; and from 
there the response fo a siuaton, or fo any 
cIrcumstance, 1s not an Intentional act, but direct, 
Iimmediate, and appropriate — Just ripht. To an 
onlooker 1t may seem to come from we do not know 
where, and 1t exacts a response we do not know 
whose, but 1t works; nor 1s 1t blind impetuosity which 


always overshoofs and at best merely bungles. 


Once through that empty circle and back to the 
origin, he 1s no longer tricked by the transitory 


Images ofthe world. 


177 


nếu mỉm cười được, chúng ta đã vượt qua nỗi đau 
buôn hay cay đắng tôi tệ nhất hoặc trạng thái nào xảy 
ra. Đây là giá trị của những câu chuyện giảng dạy: 
giúp chúng ta vượt qua một thời điểm gay go đặc 
biệt. Nghe qua một lần, ta đễ quên và vì vậy thật hữu 
ích khi có một bộ sưu tập để thỉnh thoảng lẫy ra đọc. 
Sau đó, khi thực sự ở điểm tận cùng hoặc đáy thắm, 
một câu chuyện thích hợp có thê đột nhiên phát sinh 
từ sâu thăm tâm trí hoặc trái tim, đưa ra một khía 
cạnh mới; rồi thì chúng ta thấy được lối thoát tình 
trạng khó xử và sẽ hành động tiếp tục. 

Trở về cội nguồn; và từ đó phản ứng với tình 
huống, hoặc bất kỳ duyên cảnh nào, không phải là 
một hành động tác ý, mà là trực tiếp, tức thì và ứng 
hợp—ngay đó. Đối với người bàng quan, tình cảnh 
xảy đến với chúng ta không biết từ đâu, và đòi hỏi 
đáp trả chính xác không biết là của ai, nhưng hiệu 
nghiệm; cũng chăng phải là sự bất lực mù quáng 


luôn luôn lân át và tôt nhât chỉ là mớ lộn xộn. 


Khi đã xuyên suốt viên tướng không và trở về 
nguồn cội, hành giả không còn bị bóng hình phù du 


của thế gian đối gạt. 


178 


Such a being does not stand in need of any further 
training. 'Blue flows the stream, green range the 
mounfains' 1s a typical expression of this. What does 
1t mean? For a moment they may even be perceived 
as Just that, but soon, 'Ï wish the water would run a 
little faster, 1t could then have trout in. And wouldn't 
1t be nice 1f the tree line there could be Just a bịt 
higher, then the mountarn might look more beautiful. 
Or 1f the mountains were but snow-capped —— that 
lovely mountann arr...' We cannot leave things as they 
are for long, can we? Intentional interference, pIcfure 
making, picking and choosing, that 1s our side here, 


đivorced from our ground and origin. 


The text to Picture 9 also says, Red flowers 
bloom 1n glorlous splendour but no bird sings.' Ït 1s 
really back to the origin, back to the source, where 
there 1s everything 1n potentfial, not yet 'ouf. We need 
to become aware of, and be relinked to this potential 
from which everything comes, because 1t 1s also the 
source of all true goodness, of all true creativity, of 
all that which I, in my best moments, long for, but 


can never 'be'. 


179 


Người tu đến trình độ này không cần đào luyện thêm. 
'Sông xanh, núi biếc' là câu nói điển hình sự kiện 
này. Nghĩa là gì? Trong khoảnh khắc, có thể nhận 
biết bóng hình thế gian tự như thế, nhưng chăng bao 
lâu, 'Tôi ước nước chảy nhanh hơn một chút, rồi có 
cá hồi. Và thật dễ thương nếu hàng cây chỉ cần cao 
hơn một chút, rồi thì ngọn núi trông đẹp hơn. Hoặc 
giả nếu núi có phủ tuyết—ôi khí núi tuyệt vời... 
Chúng ta không thể để mặc sự vật kéo dải tính như 
thị, phải không? Có can thiệp có tác ý, có tạo hình, 
lựa và chọn, đó là về phía chúng ta, đã rời xa nguồn 
cội của mình. 

Tranh số 9 cũng nói, 'Hoa đỏ nở rực rỡ nhưng 
không có tiếng chim hót'. Thực sự trở về nguồn CỘI, 
là nơi tất cả đều có tiềm năng, chưa phải 'cạn hết". 
Chúng ta cần phải tỉnh giác và nối kết lại tiềm năng 
này từ đó mọi sự vật xuất hiện, bởi vì đó cũng là cội 
nguồn của tất cả lòng tốt chân thực, của tất cả sự 
sáng tạo chân thực, của tất cả những gì tôi, trong 
khoảnh khắc tốt nhất đời mình, mong muốn, nhưng 


có thể không bao giờ 'được'. 


180 


I cannot be entirely good even !f I try; I can but train 
myself to be reasonably good. Yet this 1s at best only 
assumed, 1s never the real goodness, for the very 
nature 1(self 1s not yet good. This 1s why when 
cIrcumstances go really hard, the assumed goodness 
changes; 1t 1s not øood 1n 1fs enftire nafure, 1t 1s onÌy 
assumed like a cloak that can slide off and often 
does. But when the nature 1tself 1s changed, such a 
being no longer Intentionally 1nterferes, 1s Iincapable 
of any I-intention because I 1s not there any more, 
and even wanting to be good has ceased. Here at 
Picture 9, In the origin everything 1s pure; now the 
nature 1†self 1s Incapable of being anything else but 


good, in the best human sense. 


Therefore, under all circumstances, good, bad or 
indifferent, even 1f driven to the uttermost, 1t wIll 
remain gøood because 1t 1s Incapable of being 
otherwise. A mouse wIll predictably act as a mouse 
under all cireumstances, and an elephant will act and 
behave as an elephant; an ant will be an ant. But a 


human beIng? 


181 


Tôi không thể tốt một cách toàn diện ngay cả khi cố 
gắng: tôi chỉ tu luyện chính mình để hay tốt một cách 
hợp lý. Tuy nhiên, chỉ là giả định tốt nhất, vì không 
bao giờ là lòng tốt chân thực, vì bản chất tự vẫn chưa 
tốt. Đây là lý do tại sao khi hoàn cảnh thực sự khó 
khăn, lòng tốt giả định thay đồi; không tốt trong toàn 
bộ bản chất, chỉ được giả định như một chiếc áo có 
thể cởi ra như thường làm. Nhưng khi bản chất 
chuyên hóa, con người không còn tác ý can thiệp 
nữa, không có khả năng cho ý định nào-của tôi vì tôi 
không còn ở đó nữa, và thậm chí ý muốn trở nên hay 
tốt cũng chấm dứt. Ở đây Tranh số 9, xưa nay các 
pháp đều thanh tịnh; bây giờ bản chất không có khả 
năng gì khác ngoài hay và tốt, theo nghĩa đẹp nhất 
của tình người. 

Do đó, trong mọi trường hợp, tốt, xấu hoặc 
không tốt không xấu, ngay cả khi được xô đây đến 
mức tối đa, vẫn là tốt vì không thể đảo ngược. Con 
chuột có thể đoán là hành động như chuột trong mọi 
trường hợp, vả con voi sẽ hành động và ứng xử như 


voi; con kiên sẽ là kiên. Nhưng một người? 


182 


We are transmigrating through all the six states dally, 
hourly, even faster — are we not? That 1s why, 
although we have human bodies, we are not yet 
human beings. Our nature 1s not yet 'human' and so 


we need to be humanIsed. 


This process of humanisatlon was completed 1n 
Picture 6. In Picture 9, Returned to the Ground and 
Origin, a further step or change occurs 1n human 
nature, for PIcture 10 portrays not Just a full human 
being, but a fully completed, spiritual human being 
— human not only 1n form as we deluded beIngs are, 
but surpassing even the whole human being. This 1s 
the greatest development that the human spIrIt 1s 
capable of conceiving — true goodness, which 
cannot but be good; true creativity which flows and 
actfs 1n accord with the spirit and 1tself, and, together 
with the true warmth of the liberated human heart, 
mamfests In whatever Is being done, or shines 
throuph 1t whether rinsing a cup or in the sculpture 


Of a great artIst. 


183 


Chúng ta đang luân hồi qua sáu cõi hằng ngày, hằng 
giờ, thậm chí nhanh hơn—phải không? Đó là lý do 
tại sao, mặc dù có thân người, chúng ta chưa phải là 


. 


người. Bản chât của chúng ta chưa phải là "người" và 


vì vậy cân phải được nhân tính hóa. 


Quá trình nhân tính hóa này đã được hoàn thiện 
trong Tranh số 6. Trong Tranh số 9, Trở về Nguồn 
Cội, một bước tiễn hoặc sự chuyển hóa xảy ra trong 
bản chất con người, đối với Tranh số I0 miêu tả 
chăng những một chúng sinh cõi người toàn vẹn, mà 
còn là một người tâm linh viên mãn— một người 
không chỉ ở nghiệp tướng chúng sinh sĩ mê như 
chúng ta, mà siêu vượt toàn thê nhân tính. Đây là sự 
phát triển lớn nhất mà tỉnh thần nhân loại có khả 
năng hình thành——lòng tốt chân thực, chỉ đơn thuần 
là tốt; sự sáng tạo chân thực tuôn chảy và hành động 
phù hợp với tâm linh và tự kỷ, và cùng với sự nồng 
âm chân thực của trái tim con người giải thoát, sẽ 
hiện hành trong bất cứ việc đang làm, hoặc chiếu 
sáng xuyên suốt—cho dù rửa một chiếc cốc hay 


trong tác phâm điêu khắc của một họa sĩ đại tài. 


184 


Because 1t 1s not an artifical or Intentional picking 
and choosing, nor conceived 1ntellectually only, not 
deceived by the obJect nor bent by attachment to 
result, creafivify now has free play, and can unfold 
1fself rather than being limited to 'my' delusory 
expression of 1t! To this free play belongs then 1ts 
expression or actfion, but we wIll come back to that In 


Picture 10. 


Blue flow the streams, øreen rIse the mounfaIns; 
the man sits by himself and contemplates the 
changing of all things. We must not mistakenly take 
this sitting by himself as somewhere on a mountain 
peak, looking down from 1s height at all that beehive 
activify that goes on below, and contemplating 1ts 
changing! When there 1s no longer any separateness 
— and there 1s none 1n the source and orIgin — there 
1S also a natural taking part, a 'partaking' in what 1s, 
yet wIthout being swept away by 1t. "To cry, but not 
to be carriled away by tears; to laugh, but not to be 


carried away by laughter.' 


185 


Bởi vì không phải là một sự lựa và chọn giả tạo hay 
có ý, cũng không chỉ hình thành về mặt tri kiến, cũng 
không bị đối tượng dối gạt cũng không bị vo tròn 
bóp mép bởi dính mắc vào kết quả, tính sáng tạo giờ 
đây có thê du hý tự tại và có thể tự khai mở thay vì bị 
giới hạn trong sự biểu hiện mê vọng 'của tôi! Du hý 
tự tại thuộc về ngôn ngữ hoặc hành động, nhưng 


chúng ta sẽ quay lại sự kiện này trong Tranh số 10. 


Non xanh suối biếc; người chăn ngồi một mình 
quán chiếu mọi sự đều vô thường. Chúng ta không 
nên lầm tưởng là ngồi một nơi nào trên một đỉnh núi, 
nhìn từ trên cao xuống tất cả các sinh hoạt như tổ 
ong diễn ra phía dưới, và quán chiếu sự vô thường! 
Khi không còn xa cách—và chăng còn cội nguồn— 
cũng có lẽ tự nhiên một phân, một sự 'chia sẻ' trong 
cái đang là, nhưng không bị cuốn trôi theo. 'Khóc, 
nhưng không bị nước mắt cuốn trôi; cười, nhưng 


không bị tiêng cười lôi kéo." 


186 


True, the Buddha's teaching shows the way out of 
suffering and I may undertake 1t because I want to 
get rid of all my troubles and problems — but 
actually, that 1s not how the Way goes. It does, 
however, get me beyond wallowing 1n 'my' suffering, 
which 1s the habit of I. Far from losing touch with a 
full humamtty, in PIcture 9 1s the origin, the very 
source of humamrty and of all that is — and of which 
all of us are part. From there and only from there 1s 


the transit to Picture 10 possIble. 


We must never forget, however, that these last 
plIcfures are pointers only, not meant to be 
understood, not to be taken literally, but pointing at 
what to me wIÏlÏ ever remaIn a mystery. As that to be 
revered and be moved by, thus being made receptive 
to perceive the wonder of life not Just as an onlooker 
but as a participant. A new lifel 


+ 


187 


Thật vậy, Phật pháp chỉ ra con đường thoát khổ và 
tôi có thể đảm đương vì tôi muốn thoát khỏi mọi lo 
phiền và vấn nạn—nhưng thực ra, Đạo không phải 
vậy. Tuy nhiên, Đạo giúp tôi vượt qua nỗi đau khổ 
'của tôi, đó là tập khí của cái tôi. Tranh số 0 không 
hắn mất hết tương giao với toàn thê nhân loại, mà là 
cội nguồn, chính là nguồn gốc của nhân loại và của 
tất cả đang là —và trong đó tất cả chúng ta là thành 
phần. Từ đó và chỉ từ đó mới có thê chuyên tiếp đến 
Tranh số 10. 

Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ được quên 
rằng những bức tranh cuối này chỉ là hướng dẫn, 
không có nghĩa hiểu suông theo nghĩa đen, nhưng chỉ 
ra điều đối với tôi sẽ vẫn còn là bí ấn. Vì điều đó 
phải tôn kính và động chuyên, do đó, được chấp 
nhận đề nhận biết sự kỳ diệu của đời sống không chỉ 
là người bảng quan mà còn là người tham gia. Một 


đời sông mới! 


188 


10. ENTRING the MARKETPLACE with TRANH THIÊN TÔNG SỐ 10: THÕNG TAY 
EXTENDED HANDS VÀO CHỢ 
HT Thích Thanh Từ 
Vamada Mumon là 


PREFACE: DẪN: 


Alone behind a brushwood door, not even a Hi Dư lai B5 
ngàn Thánh chăng biệt. 
thousand sages are aware. Hiding your ligh(, you Vùi phong quang chính 


shun the tracks of sages of the past. Dangling your mình, phụ lối mòn của 


: bậc tiên hiền. M 
øourd. you come ïinto town; thumping your staff, LẺ Su 1. HN 





bầu vào chợ, mang gậy 


you return to your hut. Visifing bars and fish vào nhà. Quán rượu 


stalls, you turn all into buddhas. hàng cá chuyển thành Phật Đạo. 
TỤNG: 
VERSE: : 
Lộ hung tiễn túc nhập trần lai 
Wih bare chest and ƒcet, you come to the 'Phữ thể Đỗ khất Hiất mến tử 
market. Bắt dụng thần tiên chơn bí quyết 


: : Trực giao khô mộc phóng hoa khai. 
Under dirt and ash, your ƒace breaks Imí0 q 
(Chán trần bày ngực thăng vào thành 
laugh. `". ẻ vở 
Tô đát trét bùn nụ cười thanh 


With no display 0ƒ magic poWers, Bí quyết thần tiên đâu cần đến 
You mmake withered trees burst into ƒlower. Cây khô cũng khiên nở hoa lành.) 


189 190 


10.YAMADA MUMON 


At last, we have come to the final stage In 7h 
Ten Oxherding Pictures. In the beginning, you set 
out 1n search of the ox, discovered 1ts foofprinfs and 
finally caught a glimpse of the ox 1tself. Then after 
catching and taming 1t, you finally mounted 1t and 
rode 1t home. Once home, however, you promptly 
forgot about 1t completely so that you alone 
remained. The eiphth stage was "Forget Both Self 
and Ox" in which both you and the ox disappeared. 
The nĩnth stage was "Return to the Origin, Back to 
the Source." There you reached that state where the 
green of the pines, the red of the flowers, this world 
JuSf a 1f 1S, 1s the source of our unIverse. Now we are 
at the tenth stage, "Entering the Marketplace with 
Extended Hands." 


Here Hotei Osho takes the stage. We do not 
know very much about Hotei Osho. According to 
legend he was a native of Ming-chou of Feng-hua 


ProvInce 1n China. 


191 


10. SƠN ĐIÈN VÔ VĂN 


Cuối cùng chúng ta đến giai đoạn kết cuộc 
Mười Bức Tranh Chăn Trâu. Đầu tiên lên đường tìm 
trâu, phát hiện dấu chân rồi thoáng thấy trâu. Được 
trâu rồi chăn trâu, xong cưỡi trâu về nhà. Tuy nhiên 
một phen đến nhà, tức thì quên hết quá trình chỉ còn 
người chăn một mình. Giai đoạn thứ tám "Người 
Trâu Đều Quên," người chăn và trâu cả hai mất. Giai 
đoạn thứ chín "Trở Về Nguồn Cội," người chăn đến 
chỗ thông xanh hoa thăm, thế gian tự như như, là 
nguồn cội vũ trụ. Giờ đây chúng ta đang ở giai đoạn 
thứ mười, "Thõng Tay Vào Chợ." 

G1ai đoạn này thuộc về Bố Đại Hòa Thượng. 
Chúng ta không biết nhiều về Bố Đại Hòa Thượng. 
Theo truyền thuyết ngài sanh quán ở Minh Châu 


huyện Phụng-Hóa, Trung Hoa. 


192 


He was a person who dịd not care at all about the 
way he looked and so had a very unorthodox 
appearance. He had a narrow forehead, a big stomach 
and long ear lobes that hung down low. Always 
dressed In an old robe, he wandered around with a 
big bag, a straw mat and a staff; whenever he felt like 
1, he would Just lie down and take a nap. If he 
happened to receive things, he would put them 1nto 
his baøg and when he met any children, he would take 
them out of his bag and give them away. Talking and 


lauphing, he mingled with the common föÏlk. 


Thịis 1s all that he was, 1t seemed, but when 1t 
finally came time for him to pass away 1n the second 
year of Chen Ming of the Later Liang Dynasty (916 
CE), he seated himself In zazen posture on a great 
rock Just beyond the deck of a temple called Yueh- 
lin ssu, composed the following poem and passed 


aWay. 


Maureya, the true Maitreya, 
Embodied In myriad selves, 
Time and again reveals himselƒ, 


Yet no one at the time knows. 


193 


Ngài không quan tâm đến hình tướng bên ngoài nên 
có vẻ kỳ đặc. Trán hẹp, bụng phệ và tay dài xuống 
đất. Luôn mặc chiếc áo cũ, ngài du hành quảy chiếc 
bị to, đội mũ rơm và chống gậy; lúc cảm thấy cần, 
ngài liền nằm dài xuống đất đánh một giấc. Gặp dịp 
có ai bố thí, ngài bỏ vào bị và đi tìm trẻ con, mở bị ra 
phân phát quà. Nói và cười, ngài trà trộn vào đám 
đông thế tục. 

Trên đây là cả cuộc đời ngài, nhưng đến lúc ra 
đi vào đời Lương niên hiệu Trịnh Minh năm thứ 2, 
tháng ba, (916 CE), ngài ngồi kiết-già thị tịch trên 


tảng đá lớn tầng trên chùa Nhạc Lâm, viết kệ từ thế: 
Di-Lặc chơn Di-Lặc (Di Lặc thật Di Lặc, 
Hóa thân thiên bách tức biến hóa trăm ngàn ức, 
Thời thời thị thời nhơn thân thường hiện trong đời, 


Thời nhơn giai bất thức. Người đời chăng ai biết.) 


194 


Afier writing this poem, he quietly died. Because he 
left behind this poem and also because even after his 
death, there were sightings of him from time to time, 
people concluded that he must have been an 
Incarnation of Maitreya and so have made him an 
Important figure. If you to go to a temple anywhere 
in China, you will see a large fipure of Hotel 
enshrined right In front of the Buddha Hall. You can 
also see this In Japan at Manpuku-J1, the headquarters 
temple of the Obaku Zen sect in Uji. Hotel was not 
worried at all about either his appearance or social 
standing, and 1nstead, spent his life living among the 
common folk, helping all sentient being. Because of 
this he 1s revered as one of the earthly appearances of 
Mattreya. Maitreya 1s the Buddha who will appear in 
our world 5,670,000,000 vyears from now. He 
corresponds to the Messiah in Christiamty. Even the 
Japanese new religIlon Omoto-kyo reveres Mattreya. 
And mm China, Hotel Osho 1s greatly revered as an 


appearance of Mattreya. 


Now, we come to "Entering the Marketplace 
with Extended Hands." 


195 


Viết xong, ngài lặng lẽ qua đời. Vì ngài để lại 
bài kệ này và cũng vì sau khi tịch thỉnh thoảng thấy 
ngài xuất hiện, thiên hạ kết luận rằng ngải là hiện 
thân Phật Di-lặc. Nếu đến một ngôi chùa nào bất cứ 
đâu ở Trung Hoa, bạn sẽ thấy hình tượng Bồ Đại thờ 
ngay trước Phật điện. Bạn cũng thấy thờ ngài ở Nhật 
Bản chùa Vạn Phúc, tổ đình tông Hoàng Bá ở Uji. 
Bồ Đại không lo toan bất cứ việc gì dù xuất hiện 
giữa thế gian hoặc địa vị trong xã hội, ngược lại, ngài 
trải hết đời mình giữa trần thế, cứu độ chúng sanh. 
Vì lý do đó ngài được tôn kính như hiện thân Phật 
Di-lặc ở thế gian. Phật Di-lặc là vị Phật tương lai sẽ 
ra đời sau 5,670,000,000 năm. Ngài tương đương với 
Messiah trong Thiên Chúa giáo. Ngay như tân giáo ở 
Nhật là Omoto-kyo cũng tôn thờ Phật Di-lặc. Và ở 
Trung Hoa thờ Bồ Đại xem như hiện thân của Phật 


Di-lặc. 


Giờ đây chúng ta đến giai đoạn "Thõng Tay 
Vào Chợ." 


196 


Here"marketplace”" means village or town. So this 
chapter 1s about entering the town, with extended 


hands, to engage 1n saving all sentient being. 


Up to the seventh stage, "The Ox Forgotten, the 
Self Remains", there was an oxherd who caupht and 
tamed the ox but at the stage of "Forget Both Self 
and Ox," even the oxherd disappeared. Now here, all 
of a sudden, Hotei Osho appears. There 1s something 
InconsIsfent 1n the story here. The prevIous sfaøe was 
the ninth stage of "Return to the Origin, Back to the 
Source"”, of the world Just-as-It-Is where mountaIns 
are blue and flowers are red, of the world which 
affirmed the manifold material of nature, the Pure 
Land 1tself. "To be born In the Pure Land” Just means 
to enfer that world. Then from there "To return from 
the Pure Land” Just means to "Enter the Marketplace 
with Extended Hands". The oxherd who first set out 
in search of the ox entered the absolute realm of 
"Both Ox and Self Forgotten", but then when he re- 
emerges, he comes back as a completely different 


pe€rson, as Hotei Osho. 


197 


Ở đây "Chợ" có nghĩa làng xóm, phố thị. Như vậy 
chương này đề cập đi vào phố chợ, thõng tay, dấn 


thân vào độ tha. 


Khi đến giai đoạn thứ bảy, "Quên Trâu Còn 
Người," có người chăn được và chăn dắt trâu nhưng 
ở giai đoạn "Người Trâu Đều Quên," cả người chăn 
cũng mất. Giờ ở đây, hoàn toàn bất ngờ, xuất hiện 
Bồ Đại Hòa Thượng. Có điều gì không phù hợp 
trong tích truyện. Giai đoạn trước đó tranh số chín là 
"Trở Về Nguồn Cội" thế gian tự như như, chỗ núi 
xanh hoa thắm, thế gian khăng định hiện tượng vật 
chất muôn màu muôn vẻ của bản thể, chính là Tịnh 
Độ. "Vãng sanh Tịnh Độ" chỉ có nghĩa thê nhập cõi 
giới này. Và từ đó "Trở về từ Tịnh Độ" có nghĩa 
"Thõng tay vào chợ." Người chăn ban đầu đi tìm trâu 
bước vào cõi giới tuyệt đối "Người Trâu Đều Quên," 
nhưng khi tái xuất hiện, quay trở về hoản toàn là một 


người khác hắn, giống như Bồ Đại Hòa Thượng. 


198 


Seeking the way, we entered Into the samadhI of 
Mu and saw our own nature. Thĩs 1s the realm of "Ox 
and Self Both Forgotten," the realm of the empty 
circle. Here after experiencing the sudden awakening 
O satori, everything we see and hear becomes Mu. 
The mountains and streams become Ä⁄; the walls 
and the floor become Mu; any and all things become 
Mu. When you pass throuph this realm, the oxherd 1s 
no longer an oxherd but transforms Into Hotel and re- 
emerges as a completely different person. Thịs 1s Just 
like raw ore which 1s thrust Into a red hot furnace; 
once 1nside 1t melts completely and when 1t 1s taken 
out, 1t has been refned Into a magnificent precIous 
metal. The empty circle 1s the stage where the raw 
ore 1s melted completely. When 1t comes out again, 
the oripimnal oxherd has disappeared and 1s a 
magnificent buddha who "returns to transfer merit." 
There 1s a Zen phrase, "Don't be intimate with Just 
Joshu alone; walk hand in hand with the patriarchs of 


the past." 


199 


Tìm cầu Đạo, chúng ta bước vào tam-muội 
Không và chứng ngộ tự tánh. Đây là cối giới "Người 
Trâu Đều Quên," cõi giới của vòng tròn viên tướng 
không. Ở đây sau khi hoát nhiên đại ngộ, mọi vật 
thấy nghe đều Không. Núi và sông đều Không; tường 
và sàn đều Không; mỗi mỗi đều Không. Khi xuyên 
thấu cõi giới này, người chăn không còn là người 
chăn nữa mà trở thành Bồ Đại Hòa Thượng và xuất 
hiện trở lại hoàn toàn là một người khác hăn. Giống 
như vàng thô bỏ vảo lò nung nấu chảy; một khi bên 
trong hoàn toản tan chảy và khi mang ra ngoài, vàng 
đã được tính luyện thành kim loại sáng đẹp quý giá. 
Viên tướng Không là giai đoạn vàng thô hoàn toàn 
nấu chảy. Khi vàng mang ra khỏi lò, người chăn đầu 
tiên biễn mất và bây giờ là vị Phật tuyệt vời "trở lại 
để ban bố phước đức." Có Thiền ngữ: "Chẳng những 
thấy được Triệu Châu mà cùng chư Tổ nắm tay 


chung bước giao tiếp thâm mật. !°" 





19 Vô Môn Quan, tắc 1. 
200 


This means, get into the same state, the same world, 
as Joshu; get Into the same world, the same 
conscIousness, as Shakamuni and Bodhidharma. The 
oxherd who 1n his practice pushed himself to the 
utmost suddenly reappears here at the tenth staøe as 


Hotei Osho. 
PREFACE: 


Alone behind a brushwood door, not even a 


thousand sagøes are aware. 


The state of consclousness that has penetrated 
the Way 1s known only to 1tself. This 1s like a mute 
who has had a dream; only the mute person can 
know about 1t. When the brushwood door has been 
shut tight, not even a thousand sages, not even 
Shakamumi or Bodhidharma can visit. This state of 
ConScIousness 1s not something which allows others 
to drop 1n for a visit "Alone behind a brushwood 
door, not even a thousand sages are aware”"—not 
even Shakamumi or Kannon have any comprehension 


Of our original face where there 1s no thinking. 


201 


Có nghĩa, hãy thâm nhập vào cùng tâm thái, cùng 
tâm giới, như Triệu Châu; hãy thâm nhập vào cùng 
tâm giới, cùng tâm thức như Phật Thích-ca và Bồ-đề 
Đạt-ma. Người chăn công phu đây mạnh đến cực 
điểm bỗng nhiên xuất hiện trở lại ở đây trong giai 


đoạn thứ mười là Bồ Đại Hòa Thượng. 
DÂN: 
Đóng cánh cửa gỗ ngàn Thánh chắng biết. 


Tâm thức thê nhập Đạo của aI mỗi người tự 
biết. Như người câm nằm mộng; chỉ mình tự biết. 
Khi đóng cánh cửa gỗ thật chặt, ngàn Thánh, ngay cả 
Phật Thích-ca hay Bồ-đề Đạt-ma cũng chắng thể vào 
thăm. Tâm thức này không phải là sự việc cho phép 
người khác ghé vào viếng thăm. “Đóng cánh cửa gỗ 
ngàn Thánh chăng biết."——ngay cả Phật Thích-ca hay 
Bồ-tát Quan Âm cũng không thể hiểu bản lai diện 


mục nơi bạn, chỗ mà một niệm không khởi. 


202 


Thouph you know that pure Immaculate mind which 
1S like the perfect circle of nothingness, still you 
return to right where you sfarted from, g1ving no hint 
that you know. You go back to being a fool and "dim 
your light and mingle in the dust." Though you 
achieved a magmificent safor1, you put 1t out of mind 
completely. That 1s what 1s meant by "Alone behind 


a brushwood door." 


This 1s the consciousness reached by Ryokan 
Osho, or Tosul the beggar, or Kanzan and jJittoku; 
such persons gIve no outward sign of having 
achieved a magnificent satori but Instead return to 
being fools, return to the world of ordinary people. 
Honen Shonm said, "Thouph you may have read the 
entire Buddhist canon, you must recite the Buddha's 
name like an 1lliterate nun who has Just entered the 
way." That 1s, no matter what your field, even 1f you 
are a scholar who has read all the books In the world, 
you must not give any alr of being a scholar but 
Instead recIte the Buddha's name like an 1Ïliterate nun 
who cannot read one letter. The way of a Buddhist 


cannot be anything other than this. 


203 


Dù bạn nhận biết tâm thanh tịnh y như viên tướng 
rỗng rang, khi quay về ngay chỗ đã khởi hành, không 
để lại một chút dấu vết đã nhận biết. Bạn quay về 
như một cuồng sĩ và "hòa quang đồng trần." Cho dù 
bạn đạt ngộ huy hoàng, phải loại bỏ hoàn toàn tâm 
chứng ngộ. Đây là ý nghĩa "Đóng cánh cửa gỗ ngàn 
Thánh chẳng biết." 


Đây là tâm thức của Lương Khoan Hòa 
Thượng, hoặc người ăn mày Đích Thủy hoặc Hàn 
Sơn và Thập Đắc; những vị này không lộ ra dấu hiệu 
đạt ngộ huy hoàng, trái lại làm như dại như ngu, 
quay về thế gian phàm tình. Pháp Nhiên Thánh Nhân 
nói, "Mặc dù có thể đọc hết kinh điển Phật giáo, ông 
phải niệm Phật giống như một vị ni mù chữ vừa mới 
vào Đạo." Đó là, bất kê lĩnh vực nảo, dù là học giả đã 
đọc hết sách trên thế gian, không nên ra vẻ là một 
học giả mà ngược lại hãy niệm Phật như một vị mi 
mù chữ không biết một chữ nhất. Một Phật tử tu 


hành không thể làm khác hơn. 


204 


Hiding vour lipht, you shun the tracks of 
sages of the pasf. 


Though you attained this unexcelled realm of 
the absolute, you forget about that elevated realm 
completely and Instead, clad In a ragged robe, return 
to the marketplace to settle among ordinary people. 
"The tracks of sages of the past” refers to the 
patriarchs, high priests and wise men of the past. The 
path which they have walked, here called "tracks", 
are likened to rails. Jion Oshò, in what looks like a 
heavily satirical mood, 1s saying that you have to get 
off those tracks. 


The priests of old used to put on a gold brocade 
kesa over thetr regular robe and 1n addition to doIng 
the rituals, would give a talk or a lecture. This was 
ther way of helping people, but Jion 1s rebelling 
against this saying that such a fixed and formal way 


of doïng things 1s not 1nteresting. 


Dangling your gourd, you come into town; 


thumping your staff, you return to your hut. 


Hotel wanders about with no partcular 


đestination. 


205 


Vùi phong quang chính mình, phụ lối mòn 
của bậc tiên hiền. 

Cho dù đạt đến cõi giới tuyệt đối siêu xuất, bạn 
phải hoàn toản quên hắn cõi giới cao siêu này và 
ngược lại, đắp y bá nạp, quay về chợ búa sống chung 
với người thế. "Lối mòn của bậc tiên hiền" chỉ cho 
chư Tổ, cao tăng và bậc cổ đức. Con đường các ngài 
đã đi, đây gọi "lối mòn," giống như đường xe chạy. 
Hòa Thượng Từ Viễn, với vẻ như châm biếm, bảo 
rằng phải ra khỏi những lối mòn này. 

Bậc cao tăng cô đức đắp ca-sa kim lan trên bộ 
thường phục, đây là bổn phận ngoải việc hành lễ, ban 
bố pháp thoại. Đây là cách các ngài độ tha, nhưng Từ 
Viễn chống đối kiểu tu hành cố định và hình thức, 


cho rằng không hay. 
Mang bầu vào chợ, mang gậy vào nhà. 


Bồ Đại du hành không địa điểm nhất định. 


206 


Dangling his gourd, sometimes he heads to the 
oufskIrts of town, sometimes he heads downtown. 
And when he gets tired, he trudges on home with his 


staff. This 1s Hote's state of conscIousness. 


Visiting bars and fish stalls, you turn all ïinto 
buddhas. 


Here "bars”" refers to the local stand-up bars. 
Hotel visifs these local bars. He sticks his head In at 
the late night fried chicken places and takes a seat at 
the roadside vendors' stalls. This 1s "V1isiting bars and 
fish stalls". He shares a drink with the fish sellers, 
Tom and Harry, leaving them with a good feeling. 
He throws away his robe and naked, Jumps right in 
among the ordinary people. He drinks with everyone 
he meets and leaves all feeling satisfied. He lets 
everyone attain some peace of mind. The people 1n 
town, the gang of hoodlums, all are influenced by 
him and attain awakening. This how Hotel lives. 
Such 1s Kakuan's ideal. The ideal 1s not fo put on a 
purple robe, wear a gold brocade kesa, and march 1n 
a procession of dignifaries with that sanctimonious Ï- 
would-not-harm-a-flea face of one who has attained 


SafOFTI. 


207 


Mang chiệc bâu, có khi ra ngoại ô, có khi vào nội 
thành. Khi mệt, ngài chông gậy lê bước vê nhà. Đó là 


tâm thức của Bố Đại Hòa Thượng. 
Quán rượu hàng cá chuyển thành Phật Đạo. 


Ở đây "quán" chỉ cho hàng quán địa phương. 
Bồ Đại đi vào những hàng quán này. Ngài xông vào 
chỗ quay rán gà vịt giữa khuya và ngồi xuống hàng 
quán lề đường. Đó là "Quán rượu hàng cá." Ngài 
cụng ly với người bán cá, cha Căng chú Kiết, khiến 
họ cảm tình. Ngài vứt áo và bày ngực trần, đi vào 
đám người thường. Uống với mọi người gặp phải và 
để lại cảm giác hài lòng, mọi người đều được tâm an 
bình. Dân chúng ngoài đường phố, băng đảng lưu 
manh, tất cả đều chịu ảnh hưởng của ngài và tỉnh 
ngộ. Đó là cách Bố Đại sống Đạo, là lý tưởng của 
Quách Am. Lý tưởng không phải là mặc tử y, đắp ca- 
sa kim lan, và diễu hành trong hàng chức sắc với 
dáng vẻ phô trương mộ đạo Ta-không-hại-cả con bọ 


chét của một đắng ngộ đạo. 


208 


Instead you must throw everything away, become 
completely naked, melt completely In with the 
ordinary people, and live alongside everyone else 
covered 1n dust. Then those who come 1n confact 
with you wIll be saved. This 1s what "Entering the 


Marketplace with Extended Hands”" means. 
VERSE: 


With bare chest and ƒeet, you come to the market. 


Under dữt and ash, your ƒace breaks Inío a laugh. 


Hotel reveals everything and has nothig to 
hide. He needs no shirt; he needs no tifle. Exposing 
his hatry chest down to his navel, barefoot he walks 
the streets of town or heads for the outskirts. Since 
people will be nervous If he shows that he has 
afttained satorl, he does not reveal that he has 
mastered the discipline nor does he show any trace of 
learning. He Just laughs like a great fool, daubed 
with dịn and covered with ashes. That laugh! How 
would you describe 1t? "Laughter fills your face." He 


laughs so hard you think that h1s Jaw would fall off. 


209 


Ngược lại bạn phải ném bỏ hết, hoàn toàn trần trụi, 
hoàn toàn tan biến vào đám đông phàm tình, và sống 
chung với mọi người trần tục. Và rồi người nào đến 
với bạn sẽ được cứu độ. Đó là ý nghĩa "Thõng Tay 


Vào Chợ." 
TỤNG: 


Chân trần bày ngực thẳng vào thành 


Tô đất trét bùn nụ cười thanh. 


Bồ Đại phơi bày tất cả và không che giấu điều 
gì. Ngài không cần áo lễ, không cần chức tước. Chân 
trần bày ngực, ngài vào đường phố, ra ngoại ô. Bởi 
vì thiên hạ sẽ e ngại nếu ngài phô trương sự chứng 
ngộ, nên ngài không biểu lộ mình tu học tinh thông. 
Ngài chỉ cười như ngu như đại, phết bùn trét tro. "Nụ 
cười thanh!" Làm sao mô tả? Ngài cười to đến nỗi 


bạn nghĩ là răng hàm rớt hết. 


210 


People who come In confact with that laugh return to 
ther orlgimnal good nature and awaken to their 
buddhahood. Though he does not preach or lecture, 


everyone who sees his old monk's face 1s saved. 


Even 1n to-days world, there are people who 
live eipht to a tiny 10-foot square room, crowded 
together so badly that the baby 1s In danger of being 
smothered to death. If our religious leaders 1gnore 
the condition of socIety to-day and continue to sfrut 
around 1n their gold brocade robes, soclety at large 
can only have feelings of repulsion. To be proud of 
your purple robe 1s to be out of step with the times. If 
you cannot quickly doff those robes and go live at 
the bottom of the social scale, you are not a person of 


relig1on. 


What socIety truly loves 1s the sipght of monks 1n 
their hemp robes wearing those wooden dogs with 
the bamboo cord ties as they visit thelr parishioners. 


Children especially are pleased at the unusual sight. 


211 


Thiên hạ được tiếp xúc Với nụ cười này sẽ trở về bản 
tánh hiền thiện và tỉnh ngộ Phật tánh. Dù không tụng 
kinh hay thuyết pháp, ai thấy gương mặt vị lão tăng 


này sẽ được cứu độ. 


Ngay cả trên thế giới ngày nay, có người ở 
trong gian phòng hẹp chỉ tám đến mười tắc vuông, 
họ chen chúc với nhau quá chật đến nỗi em bé có 
nguy cơ ngạt thở đến chết. Nếu những nhà lãnh đạo 
tôn giáo của chúng ta không biết đến hoàn cảnh xã 
hội ngảy nay và tiếp tục đi đứng oai vệ với y áo kim 
tuyến, phần lớn xã hội sẽ không chấp nhận. Hãnh 
diện có tử y tức là có lúc phải lìa bỏ. Nếu không 
nhanh chóng lìa bỏ những y áo này và đi vào sống 
với đám người cùng định, chúng ta không phải là 
nhân vật tôn giáo. 

Điều xã hội thực sự ưa chuộng là hình bóng nhà 
sư mặc áo vải gai mang guốc gỗ quai cột bằng dây 
tre khi viếng thăm tín đồ. Trẻ con đặc biệt thích dáng 


vẻ khác lạ. 


212 


It 1s ridiculous to live 1n a great temple thinking only 
of your own life, being proud of your gold and 
brocade robes. Kakuan Osho seems to have exactly 
predicted modern socIety. Wearing old clothes, you 
go out to have tea with the elderly man down the 
street or share a clgarette with one of the young 
fellows there. If you can blend in with everyone 
making no enemies, then at your laugh everyone will 
experlence a change of heart. That 1s how 1t should 
be. "lt 1s not a real laughter, If only your face 1s 
laughing and your eyes are not." I[ do not know who 
said this but there 1s a poInt to this remark. Look at 
the eyes of a person, or even of a dog or a cat. If 
those eyes look with malice, then no matter how 
much laughter there 1s, you cannot laugh along. Ifthe 
eyes laugh first, that shows the heart 1s also truÌy 


laughing. 
With no display 0ƒ magic poWers, 


You mmake withered trees burst tnto ƒlower. 


213 


Thật là buồn cười khi ở trong ngôi đại tự chỉ nghĩ 
đến đời sống riêng tư, hãnh diện với y áo kim tuyến. 
Quách Am Hòa Thượng hình như tiên đoán chính 
xác xã hội ngày nay. Mặc áo sờn cũ, ra đường uống 
trà với lão hữu hay xuống phố chia nhau điều thuốc 
với người bạn vong niên. Nếu chúng ta có thể hòa 
quang với mọi người không gây thù chuốc oán, rồi 
cười lên thì ai ai cũng sẽ thay đối tắm lòng. Phải là 
như thế. "Không phải là nụ cười thật lòng, nếu chỉ 
khuôn mặt cười và đôi mắt thì không." Tôi không 
nhớ ai đã nói như thế nhưng cần phải chú ý điểm 
này. Hãy nhìn vào mắt một người, ngay cả nhìn con 
chó hay con mèo. Nếu ai có đôi mắt gian ác thì dù 
cười vui to như thế nào bạn cũng không cười theo 
nổi. Nếu đôi mắt cười trước, tức nói rằng con tim 
cũng thực sự Cười. 
Bí quyết thần tiên đâu cần đến 


Cây khô cũng khiến nở hoa lành. 


214 


Though Hotel does not use the divine powers or 
mystical arts of the celestials, though he 1s not the 
"old man who made flowers bloom”" 1n the farry tale, 
Just by laughing and smiling, he leads those who are 
rouph and coarse 1n heart to discover the light in therr 
lives. He does not preach miracles. He Just laughs. 


He Just drinks with them. He Just sings with them. 


The housewife who thinks she has to support 
the whole household alone comes to feel there 1s 
some point In her life Just through meeting this old 
monk once. The street girl who looks like she 1s 
about to freeze out on the corner 1s saved by this 
monk and gets Involved 1n some large business. That 
young kid dressed In outrageous clothes, through 
sharing a drink with the monk, becomes a young man 


with sincerity and common sense. 


215 


Cho dù Bồ Đại không thi triển thần thông, dù 
ngài không phải là "ông lão hóa phép cho cây nở 
hoa" trong truyện thần tiên, chỉ cần cười to hay mỉm 
cười, ngài dẫn dắt những kẻ thô tháo cộc cằn tận 
trong tâm để họ khám phá ánh sáng cuộc đời mình. 
Ngài không tuyên thuyết điều nhiệm mẫu. Ngài chỉ 
cười. Ngải chỉ chén chú chén anh với họ. Ngài chỉ 


cùng với họ hát ca. 


Bà nội trợ phải một mình gánh vác hết việc nhà 
chợt nhận ra có một điều øì trong đời mình chỉ một 
lần giáp mặt lão tăng này. Cô gái đứng đường ở một 
góc phố có vẻ như hết thời nhờ vị tăng này cứu giúp 
và rồi đảm đương việc kinh doanh lớn. Cậu thiếu 
niên ăn mặc bê bối, sau khi cụng ly với vị tăng này, 


thành một thanh niên chân chất có lương tâm. 


216 


Without preaching, without offering his opinion, 
without giving a lecture, this monk gets in among the 
people and Just by his laughing and smiling, all who 
meet him come to feel the poInt and purpose of lIfe, 


like flowers blooming on a withered tree. 
Waka: 


Hands extended, feet planted 1n the sky— 
Otokoyama 


On a withered branch perches a bird. 


Otokoyama refers to Otokoyama Yawate, a 
mounfain In the Kyoto area. Hands extended, you 
Join hand with ordinary people, with those cast off by 
the world, with those trampled underfoot, with those 
not worth a second glance; to øo out and Joimn hands 
with these people 1s "Entering the Marketplace with 
Extended Hands". But your feet are planted In the 
sky Your consclousness soars like Mount 
Otokoyama. No matter how mụuch you exfend your 
hands, your feet are In heaven, In the Buddha's 
world. And though your conscIousness 1s In heaven, 
your hands reach down to the bottom of hell, Into the 


realm of hungry ghosts. 


217 


Không tụng kinh, không ban lời góp ý, không thuyết 
pháp. vị tăng này đi vào đám đông và chỉ cười và 
cười, thế mà mọi người gặp mặt đều nhận ra ý nghĩa 


cuộc đời, giống như hoa lành nở trên cây khô. 
Hòa Ca: 


Mở rộng vòng tay, chân căm trên trời— 
Otokoyama 


Trên cành khô chim đậu. 


Otokoyama chỉ cho Otokoyama Yawate, một ngọn 
núi thuộc vùng Kyoto. Mở rộng vòng tay, bạn đến 
với mọi người, với người bị xã hội ruồng bỏ, với 
người cùng đính bị chà đạp, với người không đáng 
nhìn ngó lần thứ hai; bạn bước ra và nắm tay hạng 
người này nghĩa là "Thõng Tay Vào Chợ." Nhưng 
chân bạn vẫn cắm trên trời. Tâm thức cao vút như 
núi Otokoyama. Bạn mở vòng tay rộng cỡ nảo, chân 
vẫn cắm trên trời, trong Phật giới. Và dù tâm thức 


trên trời, tay bạn vẫn vói tới địa ngục, tận ngạ quỷ. 


218 


"Ôn a withered branch perches a bird."—like the 
withered tree that flowers again, light shines agaIn 1n 
their hearts of those people who have been cast off 


Info some corner of lIfe. 


'You set out 1n search of the ox, spotfed the track 
and caught sigpht of the ox. Then you caught the ox, 
tamed and trained the ox, and pushed yourself to the 
limit in discipline. But the obJect of all thịs effort 
must be to reach this final state of conscIousness. 
When you have reached that highest awakened state 
where the world, Just as 1t 1s, 1s the Pure Land, where 
you yourself, Just as you are, are the Buddha, then 
you must throw away this satori and for the sake of 
those In suffering and distress descend to the bottom 
Of socletfy, to the farthest corner of sociefy, and 
awaken everyone else to this Pure Land as well. You 
must gIve this light of Buddha to everyone else too. 
This 1s the ultimate purpose of The Ten Oxherding 
Pictures. With this in mind, I ask you to dedicate and 
exert yourself to the utmost. 


+ 


219 


"Trên cành khô chim đậu."—như cây khô trô hoa lân 
nữa, ánh sáng lại chiêu soi trong tâm đám người bị 


ruông bỏ trong xó kẹt cuộc đời. 


Bạn lên đường tìm trâu, phát hiện dấu vết và 
thấy trâu. Rồi bắt được trâu, chăn dắt và điều phục, 
và nỗ lực công phu đến mức cuối. Nhưng đối tượng 
của tất cả nỗ lực tu hành phải là tâm thức cứu cánh 
kể trên. Khi bạn đạt đến tâm thức chứng ngộ cao tột 
này là chỗ thế gian tự như như, tức cõi Tịnh độ, nơi 
chính mình như đang là, là Phật, rồi phải buông bỏ 
chứng ngộ, và vì phúc lạc chúng sanh đau khổ và 
phiền não, bạn bước xuống tầng lớp xã hội cùng 
đinh, chí đến góc kẹt xa xôi, và khiến mọi người tỉnh 
ngộ cõi Tịnh độ này. Bạn phải soi chiếu Phật quang 
đến mọi người. Đây là mục đích tối hậu của Mười 
Bức Tranh Chăn Trâu. Hãy ghi nhớ điều này trong 
tâm, tôi yêu cầu các ông cống hiến đời mình và nỗ 


lực công phu tối đa. 


220 


10. SHENG YEN 


The tenth and final picture depIcts a rotund, 
smiling, self-contented monk carrying a cloth bag. 
His hand 1s outstretched to a destitute old beggar. In 
an odd way, roles are reversed here. Usually 1t 1s the 
1tinerant monk who seeks and receives alms. But, 
here, the monk 1s doing the giving. The ordinary 
person 1s the beggar, the one who needs and receIves. 
Like Santa Claus, the monk distributes freely from 
the wealth stored In his bag. This 1llustrates how the 
fully liberated practiioner 1s able spontaneously to 
øenerafte øreat compassion and skIllful means to meet 
the needs of living beings. These are natural fruits of 
progress, not some things calculated or developed for 


ulterIor purposes. 


The homeless monk 1n the tenth picfure 1s a 
mysterlous figure. One does not know who he 1s or 
where he comes from. Every place 1s his home. This 
1llustrates the power of the enlightened bodhisattva 
to manifest In any form, or take on any personality 
and walk of life, In order to help living beings. At 
any time and any 1s place, enlighfened ones are 


prepared to assIst others. 


221 


10. THÁNH NGHIÊM 


Bức tranh thứ mười và cuối cùng vẽ một vị tăng 
mập mạp, cười toe, hoan hỷ mang túi vải. Bàn tay 
xòe ra như người ăn xin nghèo khổ. Thật kỷ cục, ở 
đây vai trò đảo ngược. Thông thường du tăng là khất 
sĩ. Nhưng ở đây, vị tăng bố thí. Ăn xin thường là 
túng quẫn và nhận lãnh. Giống Ông Già Noel, vị tăng 
này phân phát rộng rãi của cải trong chiếc bị. Ở đây 
minh họa một hành giả hoàn toàn tự tại có năng lực 
khởi tâm đại từ bi thật hồn nhiên và có phương tiện 
thiện xảo đáp ứng nhu cầu của chúng sanh. Đây là 
kết quả tự nhiên của công phu tu tiến, không phải 


toan tính hay phát triển vì mục đích mai hậu. 


Vị tăng vô gia cư trong tranh số mười là một 
gương mặt kỳ bí. Ta không thể biết tăng là ai hoặc từ 
đâu đến. Nơi nào đều là nhà của tăng. Đây minh họa 
năng lực giác ngộ của một vị Bồ-tát hiển lộ trong 
mọi dung mạo, hoặc đóng vai bắt kỳ hạng người nào 
và đi vào lòng đời cứu giúp chúng sanh. Ở mọi thời 


mọi chỗ, bậc giác ngộ đêu chuẩn bị độ tha. 


222 


There 1s no defimte form that they take. They may 
present themselves as Chan masfters, laypersons, or 
even someone who 1s despised by others. All of this 
flows qule naturally from their being. Without 
artificlal calculation, they do what 1s approprlate to 
the dispositions and needs of others. Beings who 
encounter them may develop fixed Ideas or Images of 
them, but enlightened bodhisattvas wIll have no such 
fixed Images of themselves. When an enlightened 
being takes on a particular incarnation, naturally that 
form wIll limit him or her, and there w1ll be only so 
many people that he or she can help. But they can 
reappear later, or 1n another life, In a different form. 
As far as this enliphtened person sees 1t, however, 


nothing substantially has changed. 


In Taiwan, I know a woman who claimed to 
have been Introduced to the meaning of Buddhism 
and 1ts practice by her dauphter. She was very 
grateful for this. I asked her how old her daughter 
was. She said, "Eipht years old." I thought, "This 
must be a very speclal dauphter,” so ÍÏ went to see 


her. She seemed a very normal little girl. 


223 


Các ngài không mang hình tướng cố định. Có thê thị 
hiện là thiền sư, cư sĩ, hoặc thậm chí là người bị 
khinh miệt. Tất cả việc này trôi chảy thật tự nhiên từ 
sinh mạng các ngài. Không một chút toan tính giả 
tạo, các ngài hành động ứng hợp với tình thế và nhu 
cầu của tha nhân. Người nào gặp được các ngài có 
thể tạo dựng ý tưởng và hình ảnh cố định về các 
ngài, nhưng Bồ-tát giác ngộ không có hình ảnh cố 
định như thế. Khi bậc giác ngộ hiện thân đặc biệt, dĩ 
nhiên dung mạo các ngài sẽ giới hạn hành động, và 
chỉ có một số đông được cứu giúp. Nhưng các ngài 
có thể xuất hiện trở lại sau này, ở một đời khác, với 
hình tướng khác. Xa tới đâu bậc giác ngộ đều thấy 


được, nhưng thực chất thì không một vật thay đôi. 


Ở Đài Loan, có một phụ nữ bảo rằng cô con gái 
dẫn dắt bà vào đạo Phật, hiểu và tu. Bà rất biết ơn 
con gái. Tôi hỏi bà cô bé bao nhiêu tuổi, bà nói: 
"Tám tuổi." Tôi nghĩ: "Phải là một đứa con kỳ đặc,” 
nên tôi đến gặp cô bé. Cô là một cô bé gái rất ư bình 


thường. 


224 


I asked the woman, "Why do you think your 
daughter 'enlightened' you to Buddhism?" 


The woman replied. "Since my daughter was 
born, varIous things that have happened to her have 
steered me toward a deep apprecIation of Buddhism. 
Therefore, I say my daughter 1s a bodhisattva who 


has saved me:' 


What do you thmnk? Is the daughter a 
bodhisattva? As far as the mother 1s concerned, she 
1S. Perhaps she actually 1s a bodhisattva at this tenth 
level of practice who has taken the form of her 
daughter In this life. Would you ever be able to know 
1í 1ƒ she were? You are reading this book, perhaps 
even practicing Chan. Did anybody 1nfluence you 1n 
this regard? You may never be able to know for sure 
Just who or what they are. Nevertheless, you should 
have deep gratitude for what you have been exposed 
to and what you have learned. Unfortunately, there 
are a lot of people who won't respect or listen to 
anyone whom they cannot certIfy to be the best, the 


truest masfter. 


225 


Tôi hỏi người phụ nữ: "Tại sao bà tin là cô con 
gái “soi sáng” bà đến đạo Phật?" 

Người phụ nữ đáp: "Từ khi con gái tôi chào đời, 
nhiều việc xảy ra cho nó khiến tôi rất biết ơn đạo 
Phật. Do đó tôi nói con gái tôi là Bồ-tát cứu tôi." 

Bạn nghĩ sao? Cô con gái có phải là Bồ-tát 
không? Đối với người mẹ là Bồ-tát. Có thê đó là Bồ- 
tát ở mức độ tu tập tranh số mười hiện thân là con gái 
của bà ở đời này. Nếu cô bé là Bồ-tát bạn có thể nhận 
ra không? Bạn đọc sách này, có thê đang tu thiền. Có 
người nào ảnh hưởng đến bạn như thế không? Có thể 
bạn không bao giờ biết chắc các ngài là ai hoặc ra 
sao. Ngoài ra, bạn phải có lòng biết ơn sâu xa việc 
bạn đã bày tỏ và đã học được. Rủi thay, phần lớn 
thiên hạ không kính trọng hay nghe theo người nảo 
mà họ không chứng minh được là bậc thầy lão luyện 
và chân chánh nhất. Đa phần họ không có khả năng 


học hỏi một vị nào, ngay cả họ đang có bậc đại sư. 


226 


Most of these people are incapable of learning 
anything from anyone, even when they are with a 
great master. Thus we should be grateful, and look 
upon anybody who helps us In out practice as 


someone of the tenth stage. 


A disciple once asked master Nanquan Puyuan 
(748-835), "Where will you go affer you die?" 


He replied, “lÏ am going to the foot of the hill to 


be reborn as an ox.” 


The disciple looked puzzled and said, "If you 
are going to become an ox (which 1s considered a 
rather lowly form of exisfence), can I follow you 


there?" 


The master replied, "Possibly you could become 
an ox foo, but 1Ý you do, you must come chewing a 
sprig of hay.” 

Nothing more was said after that, sO 1 1S up to 
you to conftemplate what Nanquan 1s all about, and 
why he was goIng to be reborn as an ox. 


+ 


227 


Do đó, chúng ta phải có lòng biết ơn, và xem mọi 
người giúp đỡ chúng ta tu tập như cao tăng ở bức 


tranh sô mười. 


Một đệ tử hỏi Nam Tuyền Phố Nguyện (748- 


835): "Sau khi tịch, thầy đi về đâu?" 


Nam Tuyên đáp: “Ta xuông dưới chân núi sanh 


làm con trâu.” 

Đệ tử ngạc nhiên không hiểu, hỏi: "Nếu thầy 
làm con trâu (đầu thai vào súc sanh là cõi thấp), con 
theo thầy được không?" 


Nam Tuyền đáp: "Muốn đi theo phải làm con 


trâu, nhớ ngậm theo bó cỏ.?” 


Không nói gì thêm, vậy tùy bạn nghiền ngẫm về 
Nam Tuyên trong câu chuyện này, và làm sao ngài 


tái sanh làm con trâu. 





?0 Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục. 
228 


10.MYOKYO-NI 


The brush-wood gate is firmly shut and 
neither saøe nor Buddha can see him. He has 
deeply buried his liph( and permi(s himself to 
differ from the well-established ways of the old 
masfers. Carrying a øourd, he entfers the market; 
twirling his sfaff, he returns home. He frequents 
wine-shops and fish-stalls to make the drunkards 
open theïr eyes and awaken to themselves. 


ltntering the Marketplace with Bliss- 
Bestowing Hands' 1s the usual translaton of the 
caption to PIicture 10. Look at this being, 'coming 
from a foreign race', as the text says. He certainly 
looks different, does he not? 


These pIctures are carefully drawn. First of all 
here he meets another pilpgrim who 1s Just about to set 
out on his pilgrimage, a lile chap who looks 
remarkably like the herdsman 1n Picture 1. He carrles 
a bundle, and he chances to meet such a Great Being. 
They talk a while and after that talk he has managed 
to lay down his bundle and sets out on his quest, as 
portrayed 1n Picture 1. Thus seriously started he has 
not got the bundle any more — of l, me, mine only 
— though he 1s still 1n a split state. 


229 


10. NI DIỆU KÍNH 


Đóng cánh cửa gỗ ngàn Thánh [và Phật] 
chẳng biết. [Người chăn] vùi phong quang chính 
mình, phụ lối mòn của bậc tiên hiền. Mang bầu 
vào chợ, mang gậy vào nhà. Quán rượu hàng cá 
chuyển thành Phật Đạo, [Người chăn mở mắt 


những người say rượu và thức tỉnh họi. 


"Thõng tay vào chợ [ban phúc lạc]J' là bản dịch 
thông thường chú thích của tranh số 10. Hãy nhìn 
vào nhân vật, 'đến từ một chủng loại khác', như văn 


bản nói. Ngài chắc chắn trông khác, phải không? 


Hình ảnh được vẽ cân thận. Trước hết, ngài gặp 
một người hành hương khác chuẩn bị hành hương, 
một người nhỏ thó trông rất giống người chăn trong 
tranh số 1. Anh mang theo một bọc, và có cơ may 
gặp được một Đại Nhân như vậy. Họ chuyện trò một 
lúc và sau cuộc nói chuyện, anh tìm cách đặt chiếc 
bọc xuống và bắt đầu nhiệm vụ của mình, như mô tả 
trong Tranh số 1. Vì vậy, bắt đầu một cách nghiêm 
túc, anh không còn chiếc bọc nữa—chỉ tôi, ta, của 
tôi—Anh vẫn đang trong tình trạng phân hai. 


230 


They meet, PIctures I and 10 — the same yet not the 
same. So the new aspirant encounters one who has 
gone before — or conversely, such a meefing may 
touch off the aspiration to set out on the quest. Either 
way, 1† 1s now the quest that 1s paramount — no 


longer 'Ứ. 


This Great Being has a stout staff on which he 
carrles a huge sack with all kinds of goodies. These 
cannot be seen, only the sack. Nor do we know how 
heavy that sack 1s or how light. He also carries a little 
basket. Is It perhaps like that calabash of the 
heavenly mailden which, because empty and 
containinng nothing at all, 1s the source of happIness 
and abundance? Looked at with Impious eyes, 'seeIng 
nothing', the mystery of happiness and good fortune 
departs. If 1t 1s 'nothing buf, we have passed by 
blindly, without seeingl Not seeing what there 
actually 1s, we only see what meets the eyel Missing 


the wood, we get lost among the treesl 


On encountering such a Great Being, we may 
try to Imitate him; or we may think, 'Oh look, that 1s 


what tt 1s all about. 


231 


Họ gặp nhau, Tranh số 1 và số 10—giống mà không 
giống nhau. Vì vậy, một người khát vọng hội ngộ 
bậc đã đi trước hoặc ngược lại, cuộc gặp gỡ này có 
thê gây ra khát vọng lên đường đi tìm. Dù cách nào, 
bây giờ là nhiệm vụ tối quan trọng—không còn 'cái 
Tôi.' 

Đại Nhân này vác một chiếc bị lớn đầy quà cáp 
trên đầu cây gậy chắc nịch. Không thấy quà, chỉ thấy 
chiếc bị, cũng không biết chiếc bị nặng nhẹ bao 
nhiêu. Anh thì mang một giỏ nhỏ. Có lẽ giống trái 
bầu khô của thiên nữ, vì trống rồng và không chứa 
một vật, có phải là nguồn hạnh phúc và sung túc? 
Nhìn với đôi mắt bất kính, 'thấy không một vật', hạnh 
phúc và giàu có sẽ bay mất. Nếu chỉ thấy 'không một 
vật, chúng ta đã vuột qua một cách mù quảng, không 
thấy biết! Không nhìn thấy những gì thực sự có, 
chúng ta chỉ thấy những gì đập vào mắt! Không thấy 


là gỗ, chúng ta lạc mất giữa hàng cây! 


Khi gặp bậc Đại Nhân, chúng ta có bắt chước; 


hoặc nghĩ răng, 'Ò nhìn xem, tât cả kìa. 


232 


Look at him — all the things that he 1s not supposed 
to do, he does them all. He no longer cares about the 
precepts. That 1s really what the whole thing 1s about; 
freedom — complete freedoml Look at him! Not 
only has he grown hIs harr, he does not shave at all; 
look at his beard! Instead of being decently dressed, 
he 1s shabby. If that 1s meant to be a robe, 1t 1s all 
gapIing open and sloppy. True, he does not look 
special, but see yourself, he shows he 1s beyond all, 
beyond good and bad — the great fling, the fine 
gesture.' That 1s the mistake we can make — and 
have made — when looking at such pIctures, reading 


such texts. 


But what 1s actually shown by his being 
portrayed like that? We are 1n the province of easfern 
culture. Little boys In Japan are warned agaIn and 
again, 'If you have your navel exposed, the thunder- 
god wIll come and pluck 1t out!' That means not Just 
plan death, but utter perdition, and 1s deeply 
ingrained. Hence also the cummerbund or belly-band 
that all Japanese men wear or used to wear; no one 


would dream of taking 1t off, even on the hottest day. 


233 


Hãy nhìn ngài—không bắt buộc ngài phải làm, mà 
ngài làm hết. Ngài không còn quan tâm đến giới luật. 
Thực sự toàn bộ là thế; tự tại—hoản toàn tự tại! Nhìn 
xem! Ngài không chỉ để tóc, mà còn không cạo râu; 
hãy nhìn bộ râu! Thay vì ăn mặc tươm tất thì lại tôi 
tàn. Nếu gọi là áo, tất cả đều tuột rách trông nhếch 
nhác. Thật ra, ngài không có vẻ đặc biệt, nhưng tự 
nhìn mình, ngài biểu lộ siêu vượt tất cả, vượt qua cả 
tốt lẫn xắu—một sự xả bỏ cao thượng, một nghĩa cử 
cao quý.' Chúng ta có thê sai lầm ở đây——và đã mặc 
phải—khi nhìn vào những bức tranh như vậy, đọc 


chánh văn như vậy. 


Nhưng miêu tả như vậy thực sự thể hiện điều 
gì? Chúng ta đang ở trong nền văn hóa phương đông. 
Trẻ con ở Nhật Bản được cảnh báo nhiều lần, Nếu 
để hở rốn, thần sắm sét sẽ đến cắt bỏ!' Có nghĩa 
không chỉ là chết chóc, mà còn trầm luân sâu xa. Do 
đó khăn thắt lưng hoặc băng bụng mà tất cả đàn ông 
Nhật Bản buộc hoặc mặc vào; không ai dám cởi ra, 


ngay cả vào ngày nóng nhất. 


234 


So this Great Being In Picture 10, who looks 
almost Indecently exposed to us, actually shows —— 
and that 1s what 1s portrayed — the fearlessness of 
the Bodhisattva, who has Just emerged or 'come 
forth' from the source and origin. What we naturally 
assocIlate with the Bodhisattva, for such 1s this Great 
BeIng, 1s compassion. Hence we would expect the 
first gesture of a new' Bodhisattva to be that of 
compassion — but I1conographically he 1s always 
portrayed 1n the gesture of fearlessness. Real 
compassion 1s not possible 1n the presence of the 
pickng and choosing I. Fearlessness cequals I- 


lessness and that equals Bodhisattvahood. 


In the 'Zen Teachings of Rinzal' there Is a 
description of what a liberated being can do — 
culminating 1n playing about In the three deepest 
hells as 1f 1n a fairground. When I first came across 
1t, Ï was upset about the lack of compassion and very 
curious how Sesso Roshi would comment on this 1n 
his Teisho. He took 1t up, saying that 1f one looks at 
such texts in the ordinary way, with one's ordinary 
Judgements, such statements seem callous, but this 1s 


where our misunderstanding comes 1n. 


235 


Vì vậy, Đại Nhân này trong Tranh SỐ 10, người 
trông gần như không tê chỉnh trước mắt chúng ta, 
thực sự cho thấy—và được miêu tả như thế—là hạnh 
vô úy của Bồ-tát, là người vừa hiển hiện hoặc 'bước 
ra' từ nguồn cội. Chúng ta tự nhiên liên kết với Bồ- 
tát, chính là Đại Nhân này, là từ bi. Do đó, chúng ta 
mong đợi cử chỉ đầu tiên của một vị 'tân' Bồ-tát là từ 
bi—nhưng về mặt hình tướng, ngài luôn được miêu 
tả trong cử chỉ vô úy. Từ bi chân thực không thê có 
trong chọn và lựa ngã chấp. Vô úy tương đương với 
cái tôi hạ thấp và như thế tương đương với Bồ-tát 
đạo. 

Trong 'Lâm Tế Ngữ Lục' có mô tả về việc người 
giải thoát có thê hành động—vào tam đồ địa ngục 
như dạo hoa viên. Lần đầu tiên gặp câu này, tôi rất 
buôn về sự thiếu lòng từ bi và rất muốn tìm hiểu xem 
lão sư Sesso sẽ nhận xét như thế nào trong bài đề 
xướng (Pháp thoại) của mình. Lão sư cầm bài viết, 
nói rằng nếu nhìn văn bản theo thông thường, với 
phê phán thường tình, câu nói trong đây có vẻ nhẫn 


tâm, nhưng chúng ta hiểu lầm. 


236 


We judge far too quickly, without looking, without 
thnking, without knowing. That 1s our particular 
faling, and for that reason, we have so many 
quarrels with each other. 


'He can go Info those three desperate, deepest 
hells and play about as 1f1n a fairground.' What does 
this truly mean? If a newly fledged Bodhisattva goes 
Into those hells, and sees their extreme misery, what 
happens? Unless he 1s completely free, he gets 
himself caught 1n that suffering. How as an ordinary 
human berng could one possibly see such misery and 
not feel, 'How terrible!") But at that moment he 1s 


caupht, and Just becomes one more Inmate. 


Sesso Roshi stressed that In a way 1t serves him 
ripht to become another Inmate because nobody 
asked him to go 1n there. But sadly, by rushing 1m 
unasked to become another inmate, he has only 
Increased the sum of suffering by that one. Since that 
1s not the conduct of a Bodhisattva, he had much 
better not go 1m at all, unless he 1s sure that he wIll 
not be caught. He must remain totally free, even 
amid the greatest suffering; for 1f he does not, how 
then can he reach out a helping hand to those 
suffering Iinmates to lead them out? 


237 


Chúng ta phê phán quá nhanh, không nhìn, không 
nghĩ, không biết. Đó là thất bại đặc biệt của chúng ta, 


và vì thê, chúng ta tranh cãi với nhau khá nhiêu. 


"Người này có thê vào tam đồ địa ngục như dạo 
hoa viên.' Thực sự nghĩa là gì? Nếu một vị tân Bồ-tát 
vào tam đồ địa ngục và thấy chúng sanh khốn khổ 
cùng cực, sẽ như thế nào? Trừ phi ngài hoản toàn tự 
tại, nếu không sẽ dính mắc vào nỗi khô đó. Làm thế 
nào một phàm nhân thấy đau khổ mà không cảm 
giác, 'Thật khủng khiếp!'? Nhưng ngay lúc đó đã trói 


buộc và ngay đó bị giam câm. 


Lão sư Sesso nhấn mạnh về một phương diện sẽ 
cho phàm nhân quyền trở thành tủ nhân vì không ai 
bắt buộc vào chỗ như thế. Nhưng thật đáng buồn, vì 
vội vã lao vào không ai mời gọi để rồi thành tù nhân, 
chỉ có tăng thêm đau khổ vì thêm người trong tù. Vì 
như thế không phải là hạnh của Bồ-tát, phảm nhân 
tốt hơn hết là không nên vào, trừ khi chắc chắn mình 
không dính mắc. Người này phải hoàn toàn tự tại, 
ngay cả giữa những đau khô lớn nhất; vì nếu không, 
làm thế nào có thê đưa tay giúp đỡ những tù nhân 
đau khô và độ thoát họ? 


238 


This comment of Sesso Roshi Iimpressed me 
deeply, and has remained with me ever since. The 
older I have become 1n the training, the more 1t has 
taken on meaning, and no doubt will continue to do 
so; the deeper Into the training, the more meaning 1t 
1S øoIng fo take on. Can we perhaps ponder this, and 
ponder again and again, before we too quickly 
Interfere once more 1n the running ofthe world as we 
think 1t had better be? 


Commng back to the one with the bliss- 
bestowing hands, the text also says that he 1s 
laughing; and without troubling himself to perform 
miracles or wonders, suddenly fhe wifhered trees 


break Imto bloom. 


Sesso Roshi, I was told, at a convention of Zen 
teachers 1n the late nineteen-fifties, was asked his 
views on the propagation of Zen. The consensus 
supported change, more lecturing to the public, 
perhaps berng less severe. Sesso Roshi 1s said to have 
commerted that he had carefully considered all that 
had been suggested and he did not believe 1t to cause 
any actual harm; but neither did he see what good 1t 


could do. 


239 


Nhận xét này của lão sư Sesso đã gây ấn tượng 
sâu sắc nơi tôi và còn mãi từ đó. Càng thâm niên 
trong tu tập, càng mang nhiều ý nghĩa và chắc chắn 
sẽ tiếp tục như vậy; công phu càng đào sâu, ý nghĩa 
càng thấm. Có nên nghiền ngẫm, và nghiền ngẫm 
nhiều lần, trước khi chúng ta quá nhanh chóng một 
lần nữa can thiệp vào sự vận hành của thế gian cho 


rằng như thế sẽ tốt hơn? 


Trở lại với người thống tay ban phúc lành, văn 
bản cũng nói rằng ngài đang cười; và không gặp khó 
khăn đề hoàn thành phép lạ vi diệu, bỗng nhiên cây 


khô cũng khiến nở hoa lành. 


Tôi được cho biết lão sư Sesso, tại hội nghị chư 
VỊ thiền sư vào cuối thập niên chín mươi, khi ngài 
được hỏi quan điểm về việc truyền bá Thiền. Có thay 
đổi chung trong giới ủng hộ, càng thuyết giảng nhiều 
cho công chúng, họ cảng ít nghiêm túc. Lão sư Sesso 
đã bình luận rằng ngài đã xem xét cân thận tất cả 
những mục đề xuất và không tin rằng sẽ gây tác hại 


thực tế; nhưng cũng chưa thấy tốt đẹp hơn. 


240 


Things change anyway with time. Even 1f more talks 
and lectures were being given, however eloquent, 


they would soon be forgoften. 


So he thoupht that the onus would be rather on 
the would-be propagators. They first should once 
more really and totally clean themselves out, so that 
there was nothing at all left, not wanting anything, 
not even wanting to propagate Zen! If all inside 1s 
clean and empty, then so mụch warmth springs up 1n 
the human heart that 1t overflows. Since all beings 
also have that same human heart, however little 
aware of It they may be, coming 1n contact with such 
a flowing heart, words are not really necessary. 
There 1s that ambience, and the one who has come 1n 
confact with 1t 1s stirred. He does not know how or 
why, but a first aspIiration arises and prompts, 'I don't 
know who he 1s, [ don't know what 1t 1s, but there 1s 
something;' and striving after, starts the training. Thịs 
1S what PIcture 10 points at, the function or free 


activity ofa Bodhisattva. 


241 


Mọi sự thay đổi theo thời gian. Ngay cả khi đưa ra 
nhiều bài thuyết giảng, tuy hùng hồn, vẫn sớm bị 


lãng quên. 


Vì vậy, lão sư nghĩ rằng trách nhiệm thuộc về 
những vị truyền bá. Trước tiên, một lần nữa các VỊ 
thực sự và hoàn toàn buông sạch, không còn gì để 
lại, không mong muốn điều gì, thậm chí không muốn 
truyền bá Thiền! Nếu tất cả nội tâm thanh tịnh và 
rỗng không, rất nhiều hơi ấm sẽ dâng lên trong tâm 
người và tuôn tràn. Vì mọi chúng sinh đều có chung 
nhân tâm, tuy nhiên ít ai biết, tiếp chạm tâm luân lưu 
như vậy, lời nói thực sự không cần thiết. Môi trường 
này là thể, và người tiếp xúc sẽ khuấy động. Người 
này không biết làm thế nảo hoặc tại sao, nhưng khát 
vọng đầu tiên phát sinh và thúc giục, 'Tôi không biết 
là ai, không biết là gì, nhưng có một điều gì;' và phải 
phân đấu, khởi sự tu tập. Đây là những gì Tranh số 
10 chỉ ra, hoạt dụng hoặc hành động tự tại của một vị 


Bồ-tát. 


242 


In the beginning our text says that there 1s 
something for Buddhas to do, and something for us 
human beings to learn or carry out. It 1s also said that 
1n the treadless, the path comes to an end; but 1t does 
not come to an end by fizzling out! One of the most 
beautiful Buddhist parables 1n the southern teachings 
1s the Parable of the Raft. The Buddha likens his 
teaching to a raft for crossing a rIver; once safely 
crossed over, would the raft then be carried along? 
No — the answer, as we all know, 1s that there 1s no 
need to carry that raft further; It has served 1ts 


purpose of carryIng Over. 


We do not think any further, keen only to cross 
that river as quickly as possible and leave behind 
what we do not fancy. Then, as I fondly but 
mistakenly Imagine, Ï am free to disport myself any 
way I like, without let or hindrance, and so of course 
wIll leave that raft behind. Give 1t a kick — as If 1S 
not needed any more, [ can demonstrate my freedoml 
But such feelings or actions merely prove that as yet 
I am still sitting on this side, and have not even buIilt 


a raft that carrles to the yonder shorel 


243 


Ban đầu, văn bản của chúng tôi nói rằng có điều 
øì cho chư Phật làm, và điều gì cho con người chúng 
ta học hỏi hoặc thực hiện. Cũng có nói không dấu 
vết, con đường đi đến hồi kết; nhưng không kết thúc 
bằng thất bại! Một ấn dụ Phật giáo đẹp nhất trong 
Nam tông là chiếc bè. Đức Phật ví Phật pháp là chiếc 
bẻ qua sông; khi đến bờ bên kia an toản, liệu có 
mang chiếc bè theo không? Không—là câu trả lời, 
như chúng ta đều biết, không cần vác mang chiếc bè 


đi xa hơn; vì đã phục vụ xong mục đích chuyên chở. 


Chúng ta không nghĩ gì thêm, chỉ muốn qua 
sông càng nhanh càng tốt và bỏ lại những vật không 
ưa thích. Rồi thì, như tôi tưởng tượng nhưng nhằm 
lẫn, tôi có thê vui chơi mọi kiểu ưa thích, không có 
gì cản trở, và vì vậy tất nhiên sẽ bỏ lại chiếc bè. Hãy 
tặng một cú đá—vì không cần thiết nữa, tôi có thể 
chứng minh sự tự do của mình! Nhưng những cảm 
giác hoặc hành động như vậy chỉ đơn thuần chứng 
minh rằng tôi vẫn ngồi bờ bên này, và thậm chí còn 


chưa tạo được chiếc bè qua bờ bên kia! 


244 


So 1t might be taken that once that river has 
been crossed, once the empty cirele has been 
traversed back Into the origin, 1info the nature of the 
other shore, then the path comes to an end. The Great 
Being then returns, but the raft 1s no longer there. He 
has himself become a raft to help others across. This 
1s why he 1s no longer Just a human being, but a 
Great Being, a Bodhisattva. He 1s avallable to 
everybody and everything, and that 1s his 'work'. 
Henee 1t 1s also said that whatever 1s touched by him, 
blooms. He 1s without any Intentions, does not 1nvIfe, 
'Come here, please, [ know the way. I am the raft to 
ferry you along. Just step on, let me pull you 
However well meant, we have to be very careful of 
zealous Intention which amounts to Interference. 
What 1s truly ripe falls naturally from the tree. Fruit 
that 1s not ripe 1s better not plucked because, øobbled 
øreen, 1t results 1n stomach-ache. We are all willing, 
1Ý not determined, to make others conform to our 


ways and opInions! That 1s Interference. 


In contrast to this attitude 1s Master Issan's, who 
under threat of death dịd not rob Kyogen of finding 


out for himself (see Picture 8). 


245 


Vì vậy, có thể nhận ra rằng một khi qua sông, 
một khi viên tướng rỗng rang đưa trở về nguồn cội, 
về bản tánh thuộc bờ bên kia, thì đường tu sẽ chung 
kết. Vị Đại Nhân sau đó trở lại, nhưng chiếc bè 
không còn đó. Ngài đã thành chiếc bè độ tha. Đây là 
lý do tại sao ngài không chỉ là một người, mà là một 
Đại Nhân, một vị Bồ-tát. Ngài sẵn sàng vì mọi người 
và mọi vật, và đó là 'bỗổn phận' của ngài. Do đó cũng 
nói rằng bất cứ điều gì tiếp xúc với ngài đều nở hoa. 
Ngài không tác ý, không mời mọc, 'Làm ơn đến đây, 
tôi biết đường đi. Tôi là chiếc bè sẽ đưa đi. Chỉ cần 
bước lên, để tôi kéo đi!" Tuy là nghĩa cử tốt, chúng ta 
phải rất cần thận với lòng nhiệt tình. Trái chín tất sẽ 
rơi rụng. Trái chưa chín tốt hơn không nên hái vì 
nhai nuốt trái cây xanh non sẽ đau dạ dày. Tất cả 
chúng ta đều có thiện ý, nếu không rõ ràng, khiến 
người khác phải tuân theo cách thức và ý kiến của 
mình! Đó là sự can thiệp. 

Trái ngược với thái độ này là Quy Sơn, người bị 
hăm dọa nếu không giúp Hương Nghiêm để tự nhận 


ra mình (xem Tranh số §). 


246 


Unless we find out for ourselves by our own training, 
by our own labour, we will not understand. When 1t 
then comes to the point where we are really 
confronted with the hump, we will not be able to take 
1í. So we must be allowed to do the Journey step by 
step. Easy or bitter, walk on our own feet all the way 
unfil we face that empty circle. Otherwise 1t wIll go 
wrong, and we will not be able to traverse smoothly. 
Thịs 1s where the true compassion comes 1n, and we 
must not forget 1t. The Great Being knows this, and 
has the great compassion as well as the great 
wisdom! Without any Intention, he 1s Just therel He 
wIll not — doctrmally 1t 1s sald that he cannot — 
brmng another to enliphtenment, nor can Buddha 
himself, for 'even Buddhas do but point the way'! His 
being there 1s his helping; not his to smooth the 
proverbially hard training, thus robbing the trainee of 


his own discoveries and 1nsipht. 


So he 1s rather like the sun — 1t shines, for that 


1S 1fS nafure. 


247 


Trừ khi chúng ta tự nhận ra mình qua công phu của 
mình, bằng chính sức lực của mình, chúng ta sẽ 
không thấu hiểu. Đến lúc thực sự phải đối mặt với 
tình thế gay go, chúng ta sẽ không thể chịu đựng 
được. Vì vậy, chúng ta phải công phu theo tiến trình 
từng bước một. Dễ dàng hay cay đắng, bước đi trên 
đôi chân của chính mình cho đến khi chúng ta đối 
mặt với viên tướng không. Ngược lại, sẽ lầm đường, 
và chúng ta sẽ không thê đi qua êm xuôi. Đây là nơi 
thực sự có lòng từ bi, và chúng ta không được quên. 
Đại Nhân biết điều này, và có lòng đại từ bi cũng 
như đại trí tuệ! Không tạo tác, Đại Nhân chỉ có mặt! 
Ngài sẽ không theo giáo lý thì bất khả—mang 
người khác đến giác ngộ, cũng như Đức Phật, vì 
'ngay chư Phật cũng không làm gì khác hơn là chỉ 
đường"! Ngài có mặt để giúp đỡ; không phải khiến 
công phu gian khó êm xuôi như câu tục ngữ, như thế 
sẽ cướp mất của hành giả sức khám phá và tuệ giác. 
Vì vậy, ngài giống như mặt trời—tỏa sáng, vì 


đó là bản tánh. 


248 


Clouds do not diminish the sun's shining, they 
only obscure 1t from us, the beholders. The clouds of 
Our own I1gnorance usually cover not Just the sun, but 
also the moon. The sun 1s unconcerned — 1t Just 
shines, nor does 1t say, 'Come out and enJoy me" 
Only 'T' can feel like that. The sun Just shines — 1t 
cannot do anything else. How we react to that 
sunshine, whether we find 1t too hot and look for 
shade or whether we bask 1n If, 1S up to us. As far as 
the sun 1s concerned, our reactions do not touch 1t, 
but somehow 1n a strange way, flowers and plants, 
too, turn towards the sun. You can turn pot-plants 
round, but within a few hours they have turned 'of 


themselves' back towards the sun. 


So the Great Being does not inferfere with 
anything. He Just goes with his broad smile, with hs 
big sack, and with the precIous basket confaining the 
mystery, with the lid carefully closed. Whatever 1s 


around him starfs suddenly blooming. 


249 


Mây không giảm thiểu sức chiếu sáng, chỉ che khuất 
khỏi chúng ta, những người bàng quan. Mây vô minh 
của chúng ta thường bao phủ không chỉ mặt trời, mà 
cả mặt trăng. Mặt trời không quan tâm——chỉ tỏa sáng, 
cũng không nói, 'Hãy ra khỏi mây và tận hưởng tôi! 
Chỉ có "tôi" mới cảm giác được như vậy. Mặt trời chỉ 
có chiếu sáng—không làm gì khác. Cách chúng ta 
phản ứng với ánh nắng mặt trời, cho dù thấy quá 
nóng và tìm kiếm bóng râm hoặc có tắm nắng hay 
không, tùy thuộc vào chúng ta. Khi quan tâm đến 
mặt trời, phản ứng của chúng ta không chạm vảo, 
nhưng thật kỳ lạ, hoa cỏ cây cối cũng vậy, đều hướng 
về phía mặt trời. Bạn có thể xoay chậu chỗ khác, 
nhưng trong vài giờ, cây đã quay trở lại hướng mặt 
trời. 

Vì vậy, Đại Nhân không can thiệp. Ngài chỉ 
bước đi với nụ cười rộng mở, với chiếc bị to lớn, và 
với cái giỏ quý báu chứa bí ân, có nắp đóng cần thận. 


Mọi sự chung quanh ngài bỗng bừng nở. 


250 


We, being of the stature of the little lad im the 
pIcture, sfarting the long Journey with a beginners 
heart, we hope — actually we can be sure — that as 
Our fraining continues, we will meet such a Great 
Being, however fleetingly, and from that encounter 
be 'movedl, Inspired to take the next step and the 


next. 


My load seems to me oppressIve, but 1s actually 
quite small and 1nsignificant as the picture shows. As 
Ibecome aware of my' bundle shrinking to 1fs proper 
proportions, and so of the lightening of 'my' load, I 
now begin to look around with eyes shinng with 
gratitude at that wonder. A little of the sunshine, and 
of the warmth of the Great Being has at that 
encounter penetfrated Into our heart. And with the 
heart ever more unfolding and opening up 1n the 
process of training, the walking 1s no longer so 


difficult, nor the laying down quite so bifter. 


To me, the Great Being to which Picture 10 
poImnfs, 1s and will remain, a mystery. My sphere of 
perception 1s the little lad at the poInt of going forth, 


when the first aspiration arises 1n the heart. 


251 


Chúng ta, con người tầm cỡ như chú bé trong bức 
tranh, bắt đầu cuộc hành trình dài với trái tim người 
sơ cơ, hy vọng như vậy—thực sự có thể chắc chắn— 
rằng khi việc tu tập tiếp tục, chúng ta sẽ hội ngộ Đại 
Nhân, dù thoáng qua, và từ dịp hội ngộ sẽ có 
"chuyển hóa", truyền cảm hứng để đi bước tiếp và 
bước tiếp. 

Vật tôi mang vác có vẻ nặng nề, nhưng thực sự 
khá nhỏ và không đáng kể như hình vẽ cho thấy. Khi 
tôi nhận biết bao gói 'của tôi' co lại theo tỷ lệ thích 
hợp, vì vậy trọng lượng 'của tôi' giảm, bây giờ tôi bắt 
đầu nhìn xung quanh với đôi mắt sáng ngời và lòng 
biết ơn điều kỳ diệu này. Một chút ánh nắng và ấm 
áp của Đại Nhân trong lần hội ngộ đã thâm nhập trái 
tim chúng ta. Và với trái tim ngảy càng mở rộng 
trong quá trình tu tập, hành trình không còn quá gian 
nan, buông xuống cũng không phải quá cay đắng. 

Đối với tôi, Đại Nhân mà Tranh số 10 chỉ ra, 
đang và sẽ còn là một bí ấn. Lĩnh vực nhận thức của 
tôi là cậu bé ở điểm khởi hành, khi khát vọng đầu 
tiên phát sinh trong lòng. 


252 


That 1s the needful encounter — for those 'whose 
eyes are but little covered with dust'. So we can set 
out on the greatest endeavour, 'In this fathom long 
body' as the Buddha said, to discover the way all 


things really are — 1ncluding ourselves! 
CONCLUSION 


So Our picfure series has come to an end, or 
rather has ended In a circle and new beginning — 
seeminply, seen from this side. But from the yonder 
shore — which 1s right here and now, and yet 1s 
nowhere — there Is no beginning and no end, no 
beings to be assisted. The very Intention to do so 1s 
egofistic arrogance! There 1s the training, the walking 
of the Way, the Mountainn Peak, and the Empty 
Circle — and then, In the trackless, the Path has 
come to an end. How so? See Picture 10. As we bow, 
reverenfly, the strength unfolds that keeps us 


walking. 


These and simiar pictures have been 


Inspirations and guides for generations of trainees. 


253 


Đây là dịp hội ngộ cần thiết— đối với những người 
'mắt dính bụi'. Vậy, chúng ta có thể đặt chân lên 
đường với nỗ lực lớn nhất, "Trong thân [một trượng 
sáu]' như Phật đã nói, hãy khám phá các pháp như 


thị—gồm chính mình! 
PHẦN KÉT LUẬN 


Vì vậy, loạt Tranh Chăn Trâu đã kết thúc, hay 
đúng hơn là kết thúc vòng tròn và bắt đầu lại— 
dường như, nhìn từ phía bên này. Nhưng từ bờ bên 
kia—ngay đây và bây giờ, mà lại không một chỗ 
nơI—vô thủy vô chung, không có mặt chúng sinh. 
Chính ý định làm như vậy là kiêu mạn tự cao tự đại! 
Có tu tập, bước trên đường Đạo, có Đỉnh Núi và 
Viên Tướng Không và sau đó, không dấu vết, 
đường Đạo kết thúc. Sao như vậy? Hãy xem Tranh 
số 10. Khi chúng ta cúi đầu, đảnh lễ, tâm lực khai mở 


khiến chúng ta bước đi. 


Những bức tranh này và tương tự đã là nguồn 


cảm hứng và hướng dẫn cho bao thế hệ người tu. 


254 


In their basic message they are trans-cultural and so 
of Iimport to all desirous of setting out on the great 
endeavour, the 'Journey within'. Thus these pictures 
might be seen as specially helpful to modern, late 
20th century Westerners. Having lost contact with 
our psychological substrata, and consequently living, 
as 1t were from the head only, unaware of being 
manoeuvred by the bull within, we are deeply split 
and so perilously close to catastrophe — varlousÌy 
pIctured; but whether seen as nuclear devasfation, 
environmental pollution, aggression from the 'other 
side' and so on, common fo all, and very real, 1s the 
concomrtant fear. Yet the more I fear something and 
try to avert 1{, the more power 1t gains over mel So 


much so that 1s can become a real concrete dangcr. 


Perhaps the message for our time might be to 
look for the traces of the bull within, to catch and 
gentle him, so that the strength derived from the 
transformatilon of his devastating elemental power 
may warm our hearfs and enlighten our minds. We 
may thus at long last awaken to the awareness of 


being an Integral part of what 1s. 


255 


Trong thông điệp căn bản, bức tranh xuyên suốt các 
nền văn hóa và vì thế quan trọng đối với mọi khát 
vọng đặt chân lên đường với nỗ lực lớn nhất, "hành 
trình nội tâm". Do đó, có thê xem những bức tranh là 
đặc biệt hữu ích cho người phương Tây hiện đại, 
cuối thế kỷ 20. Không còn tiếp chạm nền tảng tâm 
lý, và hậu quả là chỉ sống từ cái đầu (suy nghĩ), 
chúng ta bất giác bị trâu điều khiển bên trong, bị 
phân hai nặng nề và kề cận với thảm họa hiểm 
nghèo—mô tả khác nhau; nhưng dù là hạt nhân tản 
phá, ô nhiễm môi sinh, xâm lược từ 'phía bên kia, 
v.v., chung cho mọi người, và rất thực tế, là nỗi sợ 
hãi đồng đều. Tuy nhiên, càng lo sợ và cố gắng ngăn 
chặn, nỗi sợ cảng tăng sức đè bẹp tôi! Nhiều đến 


mức có thê thành một môi hiêm nguy cụ thê rõ ràng. 


Có lẽ thông điệp cho thời đại chúng ta là tìm 
dấu trâu nội tâm, được và chăn trâu, sao cho tâm lực 
chuyên hóa từ sức mạnh sơ khai tàn hại của trâu có 
thể sưởi ấm trái tim và soi sáng tâm trí chúng ta. Sau 
cùng chúng ta có thể khơi dậy sự tỉnh giác mình là 
một thành phần không thê thiếu của cái như thị. 


256 


Re-linked or related once more, delivered from the 
fear of being 'alone' agaInst all the odds, we may, by 
working 1n accord with rather than against 1t, 
harmoniously partake 1n the miracle of LIFE, which, 
1fself BEING, yet 1s not static but ever growing and 
unfolding. In the awareness of a Great being, BEING 
beholds 1tself. 


Inherent In every human heart 1s the striving for 
such an unfolding. As the 'outer world' shrinks and 
shows ever Increasing signs of breaking down under 
the heedless on-slaught of over-population, with the 
spectres of famine and pestilence rearing therr ugÌy 
heads, we, having broupht all this mess about, might 
perhaps undertake the greatest adventure of all — 
turning around and setting out on the Inner Journey. 
There we encounter what the pictures portray, and 
for the sake of all that 1s, ourselves included, we vow 
to walk the Path until It ends in the trackless. There 
to turn around again and 'Return to the Market- 
Place', but now 'with Bliss-Bestowing Hands'. 


+ 


257 


Liên kết lại hoặc tương quan một lần nữa, xuất phát 
từ nỗi sợ 'cô đơn! chống lại tất cả việc dư thừa lẻ tẻ, 
chúng ta có thể thay vì kình chống, làm việc phù 
hợp, tham gia hài hòa vào phép mầu của ĐỜI SÓNG, 
tự HIỆN HỮU, tuy không phải tĩnh nhưng không 
ngừng phát triển và khai mở. Trong sự tỉnh giác của 
một Đại Nhân, HIỆN HỮU tự nghe thấy. 


Bản hữu trong mỗi trái tim con người là sự phấn 
đấu khai mở như vậy. Khi 'ngoại giới' thu nhỏ và cho 
thấy những dấu hiệu ngày càng tan vỡ dưới sự tàn 
phá quá mức của dân số quá đông với nạn đói ám 
ảnh và bệnh dịch bủa vây những cái đầu xấu xí, 
chúng ta, đã gây ra tất cả những việc rối ren này, có 
lẽ đảm nhận cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất—quay lại và 
bắt đầu cuộc hành trình nội tâm. Ở đó, chúng ta hội 
ngộ nội dung bức tranh miêu tả, và vì lợi ích của tất 
cả hiện hữu, gồm có chính mình, chúng ta thệ 
nguyện đi trên đường đạo cho đến chung cuộc không 
để lại dấu vết. Đến đó quay lại lần nữa và 'Vào Chợ, 
nhưng bây giờ "Thõng Tay ban Phúc Lành'. 


+ 


258 


259 


